


TỬ THƯ TÂY TANG 


THIỆN TRI THỨC 


TỬ THƯ TÂY TẠNG 


ĐẠI GIẢI THOÁT THÔNG QUA SỰ NGHE 
TRONG BARDO 


của Guru Rinpoche theo Karma Lingpa 


Một bản dịch mới, đầy đủ từ tiếng Tây Tạng 


với bình giảng bởi Chögyam Trungpa và Francesca Freman- 
tle 


The Tibetan Book of the Dead - The Great Liberation 
Through Hearing in The Bardo 


Shambhala, 1975 - Việt dịch: Kiến Không - Thiện Tri Thức, 
2001 


MỤC LỤC 


KP: MOI E) THBuxetsbdbuykottbndsstbistbdasoibibbibdsbaobthtuksdeoi 5 
Đi DIỚI THẾ buauogi06iai6ia9061040200a000SG054086.a80444/G100A304a0: § 
ĐẠI GIẢI THOÁT THÔNG QUA SỰ NGHE TRONG 
BAEDO [Bài GIảNH) tao nnn bon 0) dàng ho diệt tốc 0346084 21 
ĐẠI GIẢI THOÁT THÔNG QUA SỰ NGHE TRONG 
BARDO (Chánh VĂN) vu u66u6uxinuscnivssdsfbav f5) 
Những Cầu Nguyện..........................------- 2scczcrsrrrersrsees  NC, 
Cầu Nguyện chư Phật và chư Bồ tát Cứu Thoát.......... 180 
Những Câu Kệ Chánh về Sáu Bardo.......................--- 183 
Cầu Nguyện đề Giải Thoát Khỏi Lối Đi Nguy Hiểm của 
Tin an nan and nannaen 187 
Cầu Nguyện Trong Bardo Che Chở Khỏi Sợ Hãi....... 192 


Phụ Lục: Những Trích Dẫn ..............................---- 5-5: 197 


Lời Nói Đầu 


Bardo Thötröl là một trong một loạt các bộ giáo huấn chỉ 
dẫn sáu cách giải thoát: giải thoát thông qua sự nghe; giải 
thoát thông qua đeo, mặc; giải thoát thông qua sự thấy; giải 
thoát thông qua nhớ tưởng; giải thoát thông qua nếm vị; giải 
thoát thông qua xúc chạm. Bộ giáo huấn này do ngài Pad- 
masambhava chỉ giáo và người vợ (tâm linh) của ngài là Ye- 
she Tsogyal ghi lại cùng với sadhana (nghi thức hành trì) về 
hai mạn đả la (mandalas) của bốn mươi hai vị deity bình yên 


(peaceful) và năm mươi tám vị deity xung nộ (wrathful). 


Ngài Padmasambhava đã chôn cất các bộ giáo huấn này 
trong vùng đồi Gampo ở miễn trung Tây Tạng, nơi này về sau 
đại sư Gampopa xây một tu viện. Nhiều bộ giáo huấn khác 
cùng với các vật thiêng liêng cũng được chôn cất như vậy ở 
nhiều nơi khác nhau trên khắp lãnh thổ Tây Tạng; người ta gọi 
các bộ giáo huấn đó và các vật thiêng liêng được chôn cất là 
terma. Ngài Padmasambhava đã truyền oai lực cho hai mươi 
lăm đại đệ tử để khám phá các nơi chôn cất các terma. Sau 
nảy, ngài Karma Lingpa đã tìm ra nơi chôn cất bộ giáo huấn 


Bardo này, ngài Karma Lingpa là tái sanh của một trong các 


6 ĐẠI GIẢI THOÁT THÔNG QUA SỰ NGHE TRONG BARDO 
vị đại đệ tử đó. 


Theo tôn chỉ này, giải thoát có nghĩa rằng bất kỳ ai dù là 
người nghi ngờ hay là người có tâm rộng mở, khi tiếp cận 
được giáo huấn này sẽ nhận được một chợt thấy thình lình giác 
ngộ thông qua oai lực trao truyền đã được chứa đựng trong các 


bảo vật (terma) này. 


Ngài Karma Lingpa thuộc truyền thống Nyingma nhưng 
tất cả học trò của ngài đều thuộc truyền thống Kagy. Ngài 
thực hiện sự trao truyền lần đầu tiên sáu bộ giáo huấn giải thoát 
này cho ngải Dödũl Dorje, vị Karmapa đời thứ mười ba, đến 
lượt ngài DöđũI Dorje trao truyền lại cho Gyurme Tenphel, vị 
Trungpa đời thứ tám. Sự trao truyền vẫn tiếp tục tồn tại trong 
các tu viện Surmang của dòng Trungpa và từ nơi đó sự trao 


truyền lan ra trở lại trong truyền thống Nyingma. 


Người tu tập bộ giáo huấn này thực hành sadhana và ng- 
hiên cứu bộ giáo huấn sao cho hai mạn đà lahoàn toàn trở nên 
quen thuộc năm lòng như một phần kinh nghiệm riêng của 


mình. 


Tôi nhận được sự trao truyền này khi tôi lên tám tuổi, các 
vị giáo thọ của tôi đã dạy tôi bộ giáo huấn này, các thầy tôi 
cũng đã hướng dẫn tôi cách thức xử sự với người đang chết. 
Kết quả là, từ đó trở đi tôi thường đến thăm những người đang 
chết hay đã chết, khoảng bốn lần một tuần. Đối với ai tu theo 


truyền thống này, việc thường xuyên tiếp cận chứng kiến trình 


Lời nói đâu 7 


tự của cái chết, đặc biệt cái chết của người thân hay bạn bè 
gần gũi, sẽ được coi là hết sức quan trọng, đề sao cho ý niệm 
vô thường trở thành một kinh nghiệm sống hơn là một quan 


điểm triết lý. 


Quyền sách này nhằm một ý định xa hơn, đó là để cho giáo 
huấn này được các người tu học Tây phương tu hành. Tôi hy 
vọng trong tương lai không xa các sadhana (nghi thức hành 
trì) cũng có thể được dịch ra, để sao cho truyền thống này 


được tu tập một cách đây đủ trọn vẹn. 


Chöøyam Trungpa, Rinpoche 


Bài Giới Thiệu 


Thật tình cờ tôi viết bài giới thiệu này ở tại Tu viện Rum- 
tek ở SikkIm, phía bên kia thung lũng là vùng Gangtok nơi 
mà nửa thế kỷ trước, ngài Kazi Dawa Samdup đã dịch và ông 
W. Y. Evans Wentz đã cho xuất bản bộ Bardo Thötröl đầu tiên 
bằng tiếng Anh. Có một mối liên kết nữa là văn bản dịch này 
được thực hiện với một phần ý muốn của tôi là đề tặng cho 


ông Evans Wentz. 


Người ta có hỏi tại sao cần phải có một văn bản mới khi mà 
bản dịch của ngài Samdup và Evans Wentz đã được phổ biến 
rộng rãi rồi và khiến cho rất nhiều người đã quan tâm đến đạo 
Phật. Trong bài giới thiệu của mình, ông Evans Wentz đã tự 
trả lời một phần nghỉ vẫn đó khi ông thừa nhận tính chất tiên 
phong” trong quyên dịch xuất bản của mình. Từ đó trở đi và 
đặc biệt sau khi các vị lạt ma cao cấp nhất đã rời Tây Tạng, các 
thông tin cũng như sự quan tâm của thê giới về đạo Phật Tây 
Tạng đã gia tăng đáng kể. Giờ đây, đạo Phật Tây Tạng không 
còn là một đề tài nghiên cứu về học thuyết, nhưng đã là một 
truyền thống của cuộc sông hàng ngày và đã căm rễ vào Tây 


phương. Chính vì vậy mà cần tới một văn bản dịch làm thế nào 


Bài giới thiệu 9 


để cho sự áp dụng tu tập của bộ luận được nêu lên với một tầm 
quan trọng lớn lao đồng thời bản dịch chuyền tải được cái cốt 


lõi tỉnh túy của tính cách trực điện và sống động của bộ luận. 


Vào mùa hè năm 1971, cuối kỳ hội thảo của Cộng đồng 
Tiger ở Vermont, đại sư Chögyam Trungpa đã trình bày bải 
thuyết giảng đề tài Tử thư Tây Tạng”, bài thuyết giảng đó có 
trong sách này ở phần luận giải. Trong suốt giờ hội thảo, ngài 
dùng bộ luận bằng tiếng Tây Tạng trong khi khán thính giả lại 
dựa theo ấn bản của Evans Wentz. Cho nên nảy sinh các vẫn 
đề khác biệt về dịch thuật và cách diễn đạt, và chính vì các vấn 
đề đó mà chúng tôi đi đến quyết định nên chuẩn bị dịch một 


văn bản mới. 


Để dịch văn bản này chúng tôi dựa vào ấn bản tiếng Tây 
Tạng phát hành bởi E. Kalsang (Varanasi 1969) cùng với ba 
bản khắc chữ in. Một vài chỗ sai hay sơ sót nhỏ đã được sửa 
chữa bằng cách tham khảo các bản khắc chữ in, nhưng không 
có những mâu thuẫn quan trọng giữa bốn bản văn này. Do đó 
khá ngạc nhiên khi thấy có khác biệt đáng kể giữa văn bản này 
và văn bản trước đây. Không đi sâu vào chỉ tiết, ở đây muốn 


nêu ra một vải điêm cân được đê cập. 


Ngài Kazi Dawa Samdup nhiều lần thay đổi từ tiếng Anh 
khác nhau từ một từ Tây Tạng nguyên gốc vì cho là có lầm 
lẫn. Trong phần ghi chú nhà xuất bản có trích dẫn các bộ luận 
được dùng băng tiếng Tây Tạng — một văn bản chép tay và 


một văn bản khắc chữ in — nhà xuất bản thường ghi chú rằng 


10 ĐẠI GIẢI THOÁT THÔNG QUA SỰ NGHE TRONG BARDO 


người dịch đã sửa một số từ mà bây giờ thấy không đúng. Đa 
số các từ tiếng Anh thay đổi để điều chỉnh đó dường như có 
dụng ý dung hòa những mâu thuẫn hệ thống các tương hợp 
của các vị thần, các màu tượng trưng, vân vân với các kinh 
sách khác. Sau đây là các thí dụ nỗi bật (trích dẫn từ các trang 
bìa cuối của đợt sản xuất 1960 của nhà xuất bản Oxford Uni- 
versity Press) ở trang 95, phần ghi chú 3 vị Kuntu-Zang-mo” 
(Sa-mantabhadri) thân nữ lại đối thành vị Kuntu-Zang-po” 
(Samantabhadra) thân nam và vị này như vậy xuất hiện hai 
lần. Nhưng toàn bộ nội dung của đoạn luận này nhắm vảo việc 
biểu tượng hóa sự hợp nhất các khía cạnh nam tính và nữ tính 
của tâm. Như ông Evans Wentz tự đề cập tới điều này trong 
cùng phân ghi chú đó và ở ghi chú số 3 ở trang kế tiếp ta thấy 
khó mà hiểu được làm sao ông ta, hay người dịch, hắn đã coi 


bộ luận bị nhâm lẫn. 


Ở trang 106 và 109, chữ vật chất” (mà chúng tôi dịch là 
sắc thân) và chữ tâm thức-thần thức” bị đảo ngược để làm sao 
cho vật chất” xuất hiện ở ngày thứ nhất và thần thức” xuất 
hiện ngày thứ hai, mặc dù trong bản khắc ¡n, các chữ đó xuất 
hiện theo một cách khác. Tương tự, ở trang 108 và III các vị 
phối ngẫu Sangyay Chanma” (Buddha-Locana) và Mamaki” 
đổi chỗ cho nhau. 


Ở trang 114, ngày thứ tư, ánh sáng của pretas (quỷ đói) 
được mô tả là màu đỏ, và ở trang 117, ngày thứ năm, ánh sáng 


của asuras (các vị thân ganh ty) mô tả là màu xanh lá cây trong 


Bài giới thiệu I 


khi trong văn bản dịch này, ánh sáng của pretas là vàng và của 
asuras là màu đỏ. Các màu sắc của sáu cõi xuất hiện trở lại ở 
các trang 124 và 174, ở đó ông Evans Wentz ghi chú (đó là) 
màu theo ý người Tây Tạng vả ông giải thích rằng người dịch 
đã thay đổi để phù hợp với các màu của chư Phật. Tuy nhiên 
cách biểu lộ hình tướng bằng tranh, tượng trong Phật giáo 
không phải nhất thiết là không thay đổi. Những bất thường 
không quy cách, thấy rõ như những gì xảy ra thường xuyên ở 
đây, và luôn có những hậu ý của nó. Trong tất cả những trường 
hợp này bốn nguồn gốc bộ luận của chúng tôi phù hợp với bản 
khắc chữ in của Evans Wentz và cũng phủ hợp với bản viết tay 
của ông ấy trong đa số trường hợp, như vậy rất có thể rằng sự 


giống y hệt như vậy đó chứng tỏ là bản văn đúng. 


Một số khác biệt nữa giữa hai bản dịch sẽ được thấy trong 
cách diễn đạt các thuật ngữ đặc biệt của Phật giáo. Các bản 
gốc chép tay của đạo Phật được viết bằng tiếng Sanskrit hay 
Pali (một chỉ nhánh ngôn ngữ rất gần với Sanskrit) và được 
dịch ra tiếng Tây Tạng từ thế kỷ thứ bảy trở đi. Vào thời kỳ 
đó tiếng Tây Tạng đã chưa bị ảnh hưởng bởi bất kỳ hệ thống 
tư tưởng nào đã phát triển cao, nên tiếng Tây Tạng đã có thể 
thích nghi mà không quá khó khăn. Do đó, người ta đã tạo ra 
một ngôn ngữ triết học mới bằng tiếng Tây Tạng vảo thời đó 
để chuyển tải các giáo lý đạo Phật. Giờ đây khi dịch ra một 
ngôn ngữ của người Châu Âu ở thế kỷ hai mươi, chúng tôi ở 
trong một tình huống hoàn toàn khác. Người Tây phương đã 
phát triển những luồng tư tưởng rất khác biệt với người Đông 


lW¿ ĐẠI GIẢI THOÁT THÔNG QUA SỰ NGHE TRONG BARDO 


phương, nên nếu một chữ tiếng Anh được chọn ra từ những từ 
vựng tôn giáo hay triết lý thì chắc chăn sẽ xảy ra việc là chữ 
tiếng Anh đó sẽ chứa tất cả các nghĩa tương đương và nghĩa 
bóng mà có thể hoàn toàn xa lạ với những ý nghĩa mặc nhiên 
của đạo Phật. Ngược lại, không thể nảo tìm thấy được trong 
bất kỳ một chữ đơn tiếng Anh nào tương ứng với một chữ 
Sanskrit với đầy đủ nghĩa. Trong trường hợp này, người ta 
cần một cụm từ tiếng Anh đồng nghĩa đề giải thích càng nhiều 
càng tốt nghĩa nguyên gốc trong khi chữ Sanskrit có lợi điểm 
là không có những từ liên kết khả dĩ làm sai lệch ý cho người 


đọc. 


Do đó, một số thuật ngữ nhất định đã được giữ nguyên chữ 
Sanskrit — tức là ngôn ngữ gốc — cho đù bộ luận Bardo Thötröl 
được viết bằng tiếng Tây Tạng. Tên các vị Thần được ghi bằng 
tiếng Sanskrit, bởi vì các vị Thần đó được người ta biết nhiều 
hơn với ngôn ngữ này, và khi đọc các bộ kinh luận khác cũng 
dễ nhận ra ngay. Các dịch giả Tây Tạng cũng thường tuân theo 
cách làm này, mặc dù trong bộ luận đặc biệt này, có khi không 


áp dụng cách đó. 


Dường như không được nhất trí cho lắm đối với hai chữ 
Tây Tạng bardo” và yidam” khi nêu ra ở đây. Lý do đơn giản 
là bởi vì hai chữ đó là những chữ được sử dụng dễ nhất, chúng 
rất quen thuộc với những người tu học Phật giáo và là thành 
phần độc giả cốt cán của tập sách này. Từ dịch khả thi của bar- 


đo” là trạng thái trung ấm” thì thật bất tiện nhất là khi ta lập 


Bài giới thiệu 13 


đi lập lại nhiều lần, còn từ Sanskrit tương ứng là antarabhava” 
thì cũng khó đọc vả lại nó là từ không quen thuộc bởi vì giáo 
lý này được phát triển nhiều ở Tây Tạng hơn là ở Ấn Độ. Từ 
“Yidam” dùng trong Phật giáo Tây Tạng, có những ân dụ khác 
hơn từ San-skrit là “1stadevata” có nghĩa là “vị Thần được 
chọn”, từ nảy quen thuộc trong đạo Hindu. Từ “Yidam” đã 
được dịch là “vị Thần hộ pháp” (nhằm tốt hơn đề mô tả cho từ 
dharmapalas) hay là “vị Thần bảo hộ”, nhưng tất cả thuật ngữ 
nảy dường như để chuyền tải ý tưởng về một tha nhân — một 
nhân vật bên ngoàải — hành động như một kẻ giúp đỡ mình hay 
hướng dẫn và quán xuyến mình trong khi nghĩa đích thực của 
từ “yidam” là hoàn toản thuộc về tâm lý, cái bên trong mình; 
“viđam” diễn đạt cái bản chất cốt lõi riêng của mỗi người, 
được quán tưởng như một sắc thân thiêng liêng để xác lập mối 
liên hệ với sắc thân thiêng liêng đó và đề diễn đạt trọn vẹn khả 


năng tiêm tàng của nó. 


Điều đáng để ý rằng rất nhiều từ tương ứng tốt nhất đề diễn 
đạt giáo lý đức Phật đều bắt nguồn từ ngôn ngữ tâm lý đương 
thời, bởi vì tư tưởng của các trường phái tâm lý Tây phương 
hiện đại thường gần với đạo Phật hơn là các trường phái triết 
học hay tôn giáo Tây phương. 


Chăng hạn, điều hết sức rõ ràng là quan niệm về tội lỗi 
được kết hợp với tội lỗi và hình phạt của tô tông và quan niệm 
như vậy không có chỗ trong đa số các giáo lý Đông phương. 


Thay vì vậy, đạo Phật tìm kiếm nguyên nhân cơ bản của tội lỗi 


14 ĐẠI GIẢI THOÁT THÔNG QUA SỰ NGHE TRONG BARDO 


và khô đau và khám phá ra rằng nguyên nhân đó là niềm tin 
rằng cái tôi là trung tâm của sự hiện hữu. Niềm tin này không 
phải do cái ác bâm sinh tạo nên, nhưng chính do sự không 
tỉnh táo, hay sự vô minh về bản tánh chân thật của hiện hữu. 
Bởi vì chúng ta kinh qua toàn bộ cuộc đời phát xuất từ quan 
điểm được quy kết một cách sai lầm như vậy nên chúng ta 
không thể biết được thế giới như bản thân nó là. Đây chính là 
điều ám chỉ rằng thế giới không thật. Phương thuốc chữa bệnh 
này là thấy suốt được sự huyễn hoặc để đạt được cái nhìn soi 
thấu tánh Không — sự vắng mặt dứt bặt của cái giả. Tính sáng 
(quang minh) không tách rời khỏi tánh Không — sự có mặt của 
cái thật, nền tảng cơ bản mà trong đó trò chơi của đời sống 


diễn ra. 


Các quan niệm như sự quy định, những kiêu suy nghĩ loạn 
thần, những ảnh hưởng vô thức (không được ý thức) ở trong 
quyền sách này dường như thích hợp hơn là các thuật ngữ 
thông lệ của tôn giáo. Trong bài thuyết giảng (của ngài Chög- 
yam Trungpa) các từ ngữ như bệnh tâm thần (neurosis) và 
bệnh hoang tưởng (paranoia) được dùng không phải để mô 
tả các bệnh tâm lý nhưng để mô tả các kết quả tự nhiên của 
trạng thái cơ bản của tâm. Chữ phóng tưởng” (pro-Jection) 
xác định cách thức theo đó chúng ta trông thấy các sự việc đã 
được tô màu bởi những suy nghĩ riêng của chúng ta. Trong 
bộ luận, chữ “phóng tưởng — proJection” dịch ra từ chữ Tây 
Tạng “snang”, về cơ bản chữ “snang” có nghĩa “ánh sáng” 


(light) hay “sự xuất hiện” (appearance) hoặc bên trong hoặc 


Bài giới thiệu 15 


bên ngoài mà KazIi Dawa Samdup đã dịch là “hình tướng của 
tư tưởng” (thought-form) hay “cái nhìn” (vision). Từ “phóng 
tưởng” (projection) vượt lên trên sự khác biệt này giữa chủ thể 
(năng) và khách thể (sở). 


Tôi thấy có lợi khi nêu một phần phác thảo sơ lược giáo 
lý đạo Phật phù hợp với quyền sách này, coi đó là cơ bản cho 
những giảng giải chỉ tiết có ở trong bài thuyết giảng. Diễn biến 
của việc coI “cái tôi-là trung tâm” của chúng sanh được phân 
tích trong hệ thống năm uấn (skandhas). Uấn coi như đồng 
nghĩa với chữ “nhóm”, “đống” nhưng cụm từ các yếu tô thuộc 


“tâm lý” có thê chuyên tải nghĩa của chữ “uân” tôt hơn. 


Yếu tô đầu tiên là “sắc” (form, rupa), cái bắt đầu của tính 
cách cá nhân và sự hiện hữu phân biệt, sự phân chia kinh 
nghiệm ra thành chủ thể (năng), và khách thể (sở). Bây giờ 
có một nhận thức tự ngã (self) khởi đầu về một thế giới bên 
ngoài. Ngay khi điều đó xảy ra, tự ngã đáp ứng với phần ngoại 
vi của nó: đây là giai đoạn thứ hai là “thọ” (feeling, vedana). 
Tuy nhiên, đó không phải là cảm thọ được phát triỀn trọn vẹn 
— đó chỉ là sự ưa thích, sự không ưa thích hay sự thờ ơ theo 
bản năng, nhưng ngay lập tức nó phát triển thành phức tạp 
hơn khi thực thể” quy ngã tự khăng định bằng cách đáp ứng 
không chỉ thụ động mà còn năng động. Đây là giai đoạn thứ 
ba gọi là tưởng” (perception, samjna — sự nhận biết thấy) trong 
ý thức trọn vẹn của nó, khi tự ngã nhận biết sự kích thích và 
tự động đáp trả lại. Thành tô thứ tư là “hành” (concept, sams- 


16 ĐẠI GIẢI THOÁT THÔNG QUA SỰ NGHE TRONG BARDO 


kara — khái niệm những xung động tinh thần như vui, chú ý, 
mong muốn...) bao gồm hành vi thể hiện có tính cảm xúc và 
tri giác, nó theo sau tưởng”. Đó là việc nó sắp xếp mọi sự lại 
với nhau và tạo nghiệp” và cấu thành cá tính”. Cuối cùng là 
thức” (vijnana), nó kết hợp tất cả những nhận biết băng giác 
quan (sense, percepfIons) và tâm. Giờ đây tự ngã đã trở thành 
một vũ trụ hoàn chỉnh của riêng mình; thay vì trực tiếp nhận 
biết (thấy) thế giới như nó thực sự là, thì tự ngã phóng tưởng 
những hình tượng riêng của nó lên tất cả những gì quanh nó. 


Điều cốt lõi của giáo lý trong sách này là nhận diện được 
các phóng tưởng của mình và sự tan biến của ý thức về tự 
ngã vào ánh sáng của thực tại. Ngay khi điều này được thực 
hiện thì năm yếu tô tâm lý này của tâm thay vì lầm lạc hay mê 
muội sẽ trở nên nhân tố cho sự giác ngộ. Năm yếu tô tâm lý 
nảy (uấn) được đột biến thành ra các hình thức thanh tịnh hay 
siêu việt của chúng, các hình thức này hiện diện trong suốt 


năm ngày đâu tiên của Bardo Pháp tánh (Bardo of Dharmata). 


Suốt trong những kinh nghiệm về những ảnh hiện ra, sự 
hiện hữu của sáu cõi cũng xuất hiện. Những cõi này là sáu 
trạng thái chính của tâm lầm lạc và được mô tả chỉ tiết trong 
bài thuyết giảng. Mỗi thế giới xuất hiện đi kèm với một trạng 
thái có thê thay thế được, một trạng thái khả thi để từ bỏ sự ám 
ảnh đặc biệt đó, chấm dứt sự vồ vập bám víu vào sự an toản 
của cái thực thể quy ngã và thay vào đó, tự để mình tan vào sự 


hiên lộ tương ứng của trí huệ. 


Bài giới thiệu 17 


Các “trí huệ” này là mạn đà la của năm Như Lai. Theo 
nghĩa đen Tathagata có nghĩa là “đi qua như vậy” có thể nói 
rộng ra là người đã trở thành một” với bản chất tự nó là. Từ 
nảy đồng nghĩa với đức Phật — đắng giác ngộ”, và Jina — đẳng 
chiến thăng”. Năm Như Lai là năm cách thức năng lực chủ yếu 
của Phật tánh tức là tâm thức hoàn toản giác ngộ. Các phẩm 
hạnh (qualities) mà các ngài thể hiện là năm trí huệ nhưng 
trong luân hồi sanh tử (samsara) — tức là thế giới hay trạng 
thái của tâm mà chúng tađang sống — thì các năng lực đó xuất 
hiện dưới dạng năm độc hay năm cảm xúc mê lầm. Mọi tạo 
vật trên thê giới này, tất cả chúng sanh hữu tình, các nơi chốn, 
các sự việc xảy ra, vân vân đều sở hữu một đặc tính nổi trội 
được nối kết với một trong năm năng lực đó; do đó các chúng 
hữu tình (cũng như năm năng lực đó) được biết như là ngũ bộ 
(ñve families). Vị Như Lai đầu tiên đặt ở trung tâm của mạn 
đà lalà Phật Tỳ Lô Giá Na (Vatrocana). Ngài tái hiện (repre- 
sen£) cái độc là sự mê lầm cơ bản hay là vô minh, mọi thứ khác 
phát triển theo đà tự nhiên của nó. Nhưng Ngài cũng là Pháp 
Giới Tánh Trí (wisdom ofthe Dharmadhata) — đó là hư không 
vô biên ở cùng khắp trong đó mọi sự mọi vật hiện hữu y như 
chính bản thân tự nó là. Đó là sự đối nghịch lại với vô minh. 
Bởi vì Ngài là vị Phật trung ương và là gốc nên bộ của Ngài 
được thuần túy nhận biết chính là bộ Như Lai hay Bộ Phật, 


các danh vị này một lân nữa tái hiện sự đôi nghịch lại vô minh. 


VỊ Như Lai thứ hai là A Súc Bệ Phật (Aksobhya), ở phía 


đông của mạn đà la mà theo truyền thống Ấn Độ, thì được đặt 


18 ĐẠI GIẢI THOÁT THÔNG QUA SỰ NGHE TRONG BARDO 


ở dưới đáy. Trong các kinh luận khác, ngài A Súc Bệ Phật có 
thể xuất hiện ở trung ương còn Ngài Tỳ Lô Giá Na ở phương 
Đông, cho nên thường có sự hoán vị các chi thuộc của hai vị, 
đó là lý do tại sao màu trắng và màu xanh nước biển xuất hiện 
vào ngày thứ nhất và thứ hai và tại sao thỉnh thoảng có sự lẫn 
lộn rõ ràng trong kiểu mạn đà la. Phật A Súc Bệ là chủ tế của 
Bộ Kim Cang (vajra fam-ily) và chất độc của bộ này là tính 
sân hận, thù nghịch. Điều này được đột biến thành ra trí huệ 
giống như gương, nó phản chiếu mọi tạo vật một cách không 


phê phán và yên tịnh hay còn gọi là Đại Viên Cảnh Trí. 


Ở phía nam của mạn đà la, được vẽ về phía tay trái là Phật 
Bảo Sanh (Ratnasambhava) vị chủ tế của bộ Bảo Sanh (Ratna 
family). Ratna” có nghĩa là ngọc bảo và trong nghĩa đặc biệt 
thì đó là ngọc bảo như ý có thể ban phát mọi điều ước. Cho 
nên cái độc ở đây là sự kiêu căng, do là vì sở hữu mọi thứ giàu 


sang có ở trên đời. Thuốc giải độc là Bình Đẳng Tánh Trí. 


Ở trên, ở phía tây là Phật A Di Đà (Amitabha) bộ của Ngài 
là Padma” tức hoa sen. Ngải tượng trưngcho đam mê thèm 
khát vỗ vập lẫy mọi thứ. Trí huệ tương đương với cái độc này 
là sự xét đoán phân biệt sáng suốt, nó cung cấp sự nguội lạnh 
và buông bỏ để cho nỗi đam mê được chuyền hóa thành lòng 
đại b1. 


Cuối cùng, bên tay phải ở phía bắc là Phật Bất Không 
Thành Tựu (Amoghasiddhi) của bộ Nghiệp (Karma family). 
Nghiệp ở đây có nghĩa là các hành vi được tượng trưng bởi 


Bài giới thiệu 19 


một cây kiếm hay bởi một kim cương hai đầu (sword or by a 
double vajra). Ganh ty là chất độc đi đôi với nghiệp, nổi lên từ 
tham vọng không biết dừng, chính nó sẽ dẫn dắt các hành vi 
loại này, trong khi đó thì mặt giác ngộ của nó là Trí huệ hoàn 


tất mọi hành vi (còn gọi là Thành Sở Tác Trí). 


Năm Như Lai sở hữu nhiều chi, bộ sẽ được mô tả và giải 
thích trong bài luận giảng. Năm Như Lai cũng được tháp tùng 
bởi các phương diện nữ của các Ngài và bởi các vị Bồ tát lưu 


xuất (bodhisattva emana-tions). 


Trong khi chư Phật thể hiện phâm chất giác ngộ siêu viỆt 
khỏi dòng đời thì hạnh của Bồ tát là sự cam kết can dự một 
cách thiết thực vì lợi ích của tất cả chúng hữu tình. Các Bồ 
tát có thể được xem như là hoạt động của năm Trí huệ. Năng 
lực nữ tính cung ứng yếu tố kích thích tăng trưởng nhằm hoàn 
thành ngũ trí và cho phép ngũ trí có được sự hiển lộ trọn vẹn. 
Các chư vị này cùng với tất cả chư deity (thần) khác liệt kê 
trong sách này được mô tả như là những biểu lộ thế giới theo 
ánh sáng của sự thật. Chư vị hiện thân cho những biểu hiện 
năng lực khác nhau mà chúng ta kinh qua dưới dạng toàn bộ 
sự hiện hữu thuộc thể xác, tinh thần và cảm xúc. Mặc dù chúng 
ta thường không thấy biết được cuộc sống của mình dưới dạng 
các năng lực nhưng các hậu quả của các năng lực đó luôn có 
mặt với chúng ta bất cứ lúc nào. Trong bài luận giảng Ngài 
Trungpa Rinpoche giảng nghĩa các năng lực đó bằng một thứ 


ngôn ngữ mà chúng ta có thê nhận diện được dễ dàng hơn — 


20 ĐẠI GIẢI THOÁT THÔNG QUA SỰ NGHE TRONG BARDO 


đó là cảm xúc (emotions) phẩm chất (qualities) môi trường 
(envi-ronment) cách sống (ways of life) hành vi và biến cố 


(actions and events). 


Cho nên mặc dầu quyền sách nảy rõ ràng là viết cho người 
chết, nhưng trên thực tế nó được viết cho người đang sống. 
Bản thân đức Phật không đề cập những gì xảy ra sau khi chết, 
bởi vì những vấn đề như vậy không lợi ích gì cho việc tìm 
kiếm thực tại tại đây và bây giờ. Nhưng thuyết tái sanh, sáu 
loại hiện hữu và trạng thái trung âm bardo” giữa các loại hiện 
hữu ám chỉ rất nhiều đến cuộc đời nảy cho dù chúng có được 
áp dụng sau khi chết hay không. Người ta thường nhân mạnh 
rằng mục đích việc đọc Bardo Thötröl cho người chết là để 
nhắc nhở họ nhớ những gì mà họ đã tu tập khi còn sống. Quyền 
Sách cho Người Chết” này (Tử thư) lại cũng chỉ cho chúng ta 
thấy là chúng ta phải sống như thế nảo. 


Francesca Fremantle 


ĐẠI GIẢI THOÁT 
THÔNG QUA SỰ NGHE 
TRONG BARDO 


BÀI GIẢNG 


Bài Giảng 


của Chöøyam Trungpa, Rinpoche 


THÔNG ĐIỆP CỦA CUÔN SÁCH 


Dường như có một vấn đề gút mắc cơ bản khi chúng ta 
đề cập tới chủ đề Tử thư Tây Tạng”. Nếu đưa ra so sánh về 
phương diện thần thoại và những hiểu biết về người chết giữa 
Tử thư Tây Tạng với Tử thư AI Cập thì chúng ta sẽ bỏ sót 
một điểm cơ bản đó là quy luật cơ bản của sự chết và sự sanh 
được tái diễn liên tục trong cuộc sống này. Do đó, chúng ta có 
thể coi bộ giáo huấn này như là Sách Tái sanh của người Tây 
Tạng”. Bộ giáo huấn này không đặt nên tảng trên cái chết theo 
nghĩa đen, nó được đặt nên trên một quan niệm hoàn toàn khác 
biệt về cái chết. Nó là một Quyền sách về Chân Không”. Chân 
Không chứa đựng cả cái chết lẫn cái sanh; hư không tạo lập 
nơi để chúng ta hít thở, cư xử và hành động, nó là môi trường 


cơ bản cung câp nguôn cảm hứng cho bộ sách này. 
Trước khi Phật giáo du nhập vào, nên văn minh của đạo 


2 


Bài giảng ĐK 


Bön ở Tây Tạng đã có sẵn những chỉ dẫn chính xác cách ứng 
xử với năng lực tinh thần do người chết để lại sau đó, hay có 
thể nói là các dấu hiệu, thân nhiệt thi thể khi một người chết 
đi. Dường như cả hai — truyền thống của đạo Bön và của người 
Ai Cập — chỉ dựa trên loại kinh nghiệm về cách mà các dấu 
hiệu của người chết biểu lộ, thay vì đề cập tới tâm thức (thần 
thức) của người chết. Nhưng cái tạng thức căn bản (basic prin- 
ciple) mà tôi đang cố diễn đạt ngay bây giờ chính là cái bản 
chất chao đảo, nghiêng ngã giữa sự sáng suốt và u mê hay giữa 
giác ngộ và mê lầm, cùng với các khả năng xảy ra đối với đủ 
loại khám phá các ảnh hiệnra trên đường dẫn tới sự sáng suốt 


hay sự u mê. 


Bardo” có nghĩa là khe hở; nó không chỉ là khoảng thời 
gian gián đoạn sau khi chúng ta chết, nhưng nó cũng còn là 
các kẽ hở” trong cuộc sống bình thường này; nên có nói cái 
chết xảy ra ngay trong đời sông hàng ngày này nữa. Kinh ng- 
hiệm về bardo là một phần của cơ sở tâm lý căn bản của chúng 
ta. Có đủ loại kinh nghiệm bardo đang xảy ra cho chúng ta bất 
cứ lúc nào, các kinh nghiệm về sự hoang tưởng và sự chao đảo 
thất thường trong cuộc sông hàng ngày như là cảm thấy không 
an toàn, như không biết mình đã muốn cái gì, như không biết 
ta đang đi tới đâu. Cho nên, tập luận này không chỉ là thông 
điệpcho những ai sắp sửa chết hay đã chết rồi, nhưng cũng còn 
là thông điệp cho người đã sanh ra và đang sống. Mọi người 
chúng ta đều kinh qua sự chết và sự sanh một cách liên tục, 


ngay trong khoảnh khắc nảy. 


24 ĐẠI GIẢI THOÁT THÔNG QUA SỰ NGHE TRONG BARDO 


Kinh nghiệm về bardo có thể được thấy ở dạng sáu cõi 
giới mà chúng ta trải qua tức là sáu cõi của trạng thái tâm lý 
của chúng ta. Rồi thì kinh nghiệm ấy có thể được thấy ở dạng 
các deities (hóa thân của chư Phật và Bồ tát) khác nhau ập đến 
chúng ta như được mô tả trong tập luận nảy. Trong tuần lễ đầu 
có các thần an tịnh (peaceful deities) trong tuần lễ cuối đến 
phiên các thân xung nộ (wrathful deities); có năm Như Lai 
và các Herukas, các gauris (chư thiên) — đó là các sứ giả của 
năm Như Lai -— tự biến hóahiện diện ở trong đủ loại hình dáng 
ngoại diện trông rất ghê sợ kinh hãi. Các chỉ tiết mô tả ở trong 
bộ giáo huấn này là những gì xảy ra rất thực, rất nhiều trong 
hoàn cảnh cuộc sống hàng ngày của chúng ta chứ không phải 
chỉ là những kinh nghiệm hoàn toàn ảo tưởng hay như các ảnh 
hiện được nhận ra trong trung ấm. Những kinh nghiệm này có 
thê đích thị thấy được ở dạng cuộc sống đời thường; đó là điều 


mà chúng tôi cô tâm nhân mạnh. 


Nói cách khác, toàn bộ vấn đề sẽ được đặt nền tảng trên 
một cách nhìn khác, vào bức tranh tâm lý của chính chúng ta 
trong khuôn khô thiền định tu tập. Không ai sẽ giải thoát cho 
ta được, mọi thứ — toàn bộ nhân quả — sẽ để lại nguyên vẹn 
cho mỗi người, y như là sự ràng buộc đối với chính cá nhân ta. 
Các minh sư, thiện tri thức, đạo hữu có thê giúp khởi động khả 
năng giải thoát ây nhưng về cơ bản, những người đó không có 


vai trò quyết định. 


Chúng ta làm sao biết được những điều kể ra trong bộ giáo 


Bài giảng Bái 


huấn này thực sự có xảy ra cho những người chết? Đã có ai từ 
ngôi mộ sống lại, trở về kể cho ta nghe những gì họ đã kinh 
qua? Lẽ ra, đối với những ấn tượng vô cùng mạnh mẽ trong 
giai đoạn giữa chết và tái sanh, một đứa trẻ con mới sanh có 
thể còn nhớ, nhưng rồi khi lớn lên, ký ức của một đứa bé bị 
thay thế bởi những điều dạy bảo từ cha mẹ và xã hội, và nó tự 
đặt mình vào một khuôn mẫu mới, khác biệt đến nỗi các ấn 
tượng sâu sắc và nguyên sơ, trở nên mờ nhạt đi ngoại trừ thỉnh 
thoảng xuất hiện lướt qua bất ngờ. Rồi thì, ngay bản thân ta rất 
không tin vào những ký ức đó, chúng ta rất lo sợ mắt đi cuộc 
sông vật chất ôn định trong cõi đời này đến nỗi chúng ta xóa 
bỏ toàn bộ hay ít nhất cũng bỏ qua đối với bất kỳ loại kinh 
nghiệm tâm linh từ ký ức như vậy. Việc nhìn vào quá trình 
dựa trên khung cảnh của những gì xảy ra khi chết đường như 
giống với việc nghiên cứu một câu chuyện thần thoại; chúng 
ta phải cần kinh nghiệm tu tập nhất định nào đấy đối với tiễn 


trình bar-do liên tục này. 


Có sự đối chọi giằng co giữa thân và tâm và có kinh ng- 
hiệm tiếp diễn không ngừng của cái chết và cái sanh ra. Cũng 
có cái kinh nghiệm về bardo pháp tánh, về linh quang (hay 
quang minh), về bardo trở thành (tái sanh), về cha mẹ trong 
tương lai có thê được, về những hoàn cảnh sanh ra. Chúng ta 
cũng có thấy thần bình yên và thần xung nộ hiện ra liên tục 
ngay ở sát na này. Nếu tâm ta cởi mở và đủ thực tếđề quán sát 
theo phương cách này thì kinh nghiệm có thật về cái chết và 


trạng thái bardo sẽ không phải là câu chuyện thần thoại thuần 


26 ĐẠI GIẢI THOÁT THÔNG QUA SỰ NGHE TRONG BARDO 


túy và cũng sẽ không là một cú sôc bât ngờ, bởi vì chúng ta 
cũng đã kinh qua kinh nghiệm đó rôi và chúng ta đã trở nên 


quen thuộc với toàn bộ sự việc đó. 


BARDO Ở THỜI ĐIÊM ĐÓI DIỆN CÁI CHÉT 


Kinh nghiệm bardo căn bản đầu tiên là kinh nghiệm vỀ sự 
phân vân không biết chắc có phải trên thực tếmình đang chết 
— ý nói đang mất sự tiếp cận với thế giới vật chất này — hay 
mình còn có thể sống tiếp tục. Không phải trong hình thức rời 
bỏ thân xác mà mình nỗi lên sự phân vân này, mà đích thực, 
ta bị phân vân chao đảo vì đang mắt chỗ tựa, cái nền tảng của 
mình; đó là khả năng có thể cất bước từ thế giới có thực đi vào 
một thế giới không thực. Chúng ta hắn có thể nói răng thế giới 
thực là thế giới trong đó chúng ta kinh nghiệm được niềm vui 
thích, sự đau khổ, điều hay điều dở. Có một hoạt động nảo đó 
của trí năng, một thứ khái niệm nhị nguyên căn bản, chính nó 
cung cấp tiêu chuẩn cho các sự việc giống như các sự việc đó 
là vậy. Nhưng nếu chúng ta tiếp cận một cách trọn vẹn với các 
cảm thọ nhị nguyên này thì kinh nghiệm tuyệt đối đó của tính 
nhị nguyên tự nó là kinh nghiệm bắt nhị. Như vậy sẽ không có 
trở ngại nảo cả vì nhị nguyên được thấy bằng một quan điểm 
rõ rệt, cởi mở hoản toàn, không hề có sự mâu thuẫn, sự phải 
trái; có một cái thấy bao trùm, vô biên của cái một”. Sự mâu 
thuẫn phải trái nổi lên bởi vì nhị nguyên đã không được thấy 
như nó đích thực là vậy. Nó đã được thấy chỉ đơn thuần theo 


Bài giảng s27i 


một cách thức thiên vị, kỳ cục, vụng về. Thật vậy, chúng ta 
không nhận thức sự việc một cách đúng đắn, mà chúng ta khởi 
sự nhìn mọi sự như thê mình cùng với những phóng tưởng của 
mình thực sự hiện hữu. Cho nên khi chúng ta coI thế giới nhị 
nguyên này như mê lầm thì chính sự mê lầm đó không phải là 
một thế giới” nhị nguyên trọn vẹn, mà chỉ là nửa vời, và điều 
này gây ra sự bất toại nguyện cùng cực và sự chao đảo lớn lao, 
nó phát triển lên tới mức sợ phải trở nên điên, tới mức phải 
rời bỏ thế giới nhị nguyên đề đi vào một kiểu (tâm thức) của 
cái không” mù mờ không minh bạch, đó là thế giới của người 


chêt, cái nghĩa địa xuât hiện ở giữa đảm sương mù. 


Bộ giáo huấn này mô tả kinh nghiệm cái chết ở dạng các 
yếu tố khác nhau cấu thành cơ thể từ thô đến vi tế. Về phương 
diện vật chất cụ thể, ta cảm thấy nặng nề khi thê đặc (đất) tan 
vào thể lỏng (nước) và khi thê lỏng tan vào thê nhiệt ta cảm 
thấy sự tuần hoàn lưu chuyển trong người ta bắt đầu ngưng 
hoạt động. Khi thể nhiệt tan vào thê khí, ta bắt đầu mất cảm 
giác về nhiệt độ hay sự phát triển, và khi thể khí tan vào không 
gian ta mất liên hệ với thế giới vật chất. Cuối cùng, khi không 
gian hay tâm thức tan biến vào kinh năng lực trung ương (cen- 
tral nadI) thì có một cảm nhận về linh quang nội tại, một ánh 
sáng không rõ rệt ở bên trong khi tất cả được hướng nội hoàn 


toàn. 


Những kinh nghiệm như vậy xảy ra không ngừng. Trạng 


thái có tính lô gích, hữu hình sẽ tan biến đi, và ta hoàn toàn 


28 ĐẠI GIẢI THOÁT THÔNG QUA SỰ NGHE TRONG BARDO 


không biết chắc là mình đang được giác ngộ hay đang đánh 
mất sự sáng suốt. Một khi xảy ra kinh nghiệm như vậy, nó có 
thê được thấy trong bốn hay năm giai đoạn khác nhau. Trước 
tiên tính chất cụ thể của sự hợp lô gích rất vật chất và sống 
động sẽ trở nên mờ nhạt; nói cách khác bạn mất sự tiếp cận 
vật chất. Rồi thì bạn tự động nương dựa vào một thể năng 
hoạt hơn, đó là thể lỏng (yếu tốnước); tự bạn bạn tin chắc rằng 
tâm thức của mình vẫn còn hoạt động. Ở giai đoạn kế tiếp, 
tâm thức hoàn toàn không biết chắc còn hoạt động tốt hay là 
không, và có một cái gì đó ngưng hoạt động trong sự tuần hoàn 
của nó. Cho nên, cách duy nhất để liên hệ là thông qua những 
thức tình, bạn cố găng nghĩ tới một người nảo bạn thương hay 
ghét, một điều gì rất sâu đậm, nhưng vì tính nước (tính lỏng, 
dễ hoạt động) của sự tuần hoàn không còn có tác dụng nữa cho 
nên nhiệt tình yêu và ghét mãnh-liệt-như-bốc-lửa trở nên quan 
trọng hơn. Nhưng rồi lửa” yêu và ghét đó cũng lần lượt tan 
nhập vào gió (thể khí) và có một kinh nghiệm không rõ ràng 
vỀ sự mở trống ra, sao cho bạn có xu hướng đánh mất sự bám 
chặt vào sự tập trung nghĩ đến yêu thương hay cô nhớ lại bóng 
dáng người bạn yêu. Toàn bộ giống như thể trống rỗng ở bên 


trong, như bị cái không xâm chiêm. 


Kinh nghiệm kế tiếp là linh quang (hay quang minh). Bạn 
đang muốn đầu hàng vì bạn không thể chống đôi được nữa, 
và ngay lúc đó sự vô tâm, chênh mảng, không bám víu, xuất 
hiện. Như thể nỗi đau và niềm vui xảy ra cùng lúc; hay như 


là một cơn mưa đá lạnh rât lớn cùng với nước đang sôi đô ập 


Bài giảng 29 


lên cơ thể bạn cùng một lúc. Đó là một kinh nghiệm sâu sắc, 
rất mãnh liệt, tràn trề, đó là kinh nghiệm về cái “một” trong 
đó cả hai niềm hạnh phúc và nỗi đau đớn đều đồng nhất. Sự 
xung đột nhị nguyên — sự xung đột đề cố gắng được là” một 
cái gì đó là hoàn toàn mê lầm, do bởi hai lực của hai thái cực 
là mong giác ngộ và sợ trở nên mắt trí. Hai thái cực này được 
quy kết cao độ đến nỗi cho phép xuất hiện sự thư giãn, buông 
thả nhất định nào đó; và khi bạn không còn chiến đấu được gì 


nữa thì bản thân ánh linh quang tự hiển lộ một cách tự nhiên. 


Bước kế tiếp là kinh nghiệm ánh linh quang trong cuộc 
sông hàng ngày. Ánh linh quang là một nên tảng — một thứ hậu 
trường - trung lập, một kẽ hở khi sự cuồng nhiệt căng thắng 
bị chùng lại. Rồi thì, một thứ trí năng bắt đầu nối cái kẽ hở, 
cái hậu trường trung lập, với trạng thái tâm thức thức tỉnh, dẫn 
tới một sự thoáng thấy thình lình kinh nghiệm thiền định hay 
Phật tánh — cũng có thể gọi là pháp thân(dharmakaya). Nhưng 
nếu chúng ta không có phương tiện bắt liên lạc được với trí 
năng căn bản nên năng lực mê lầm vẫn khống chế diễn biến 
của tâm thức chúng ta, rồi thì năng lực đó phát triển một cách 
mù quáng để cuối cùng — có thể nói — từ năng lực vô lượng 
của ánh linh quang, nó suy sụp thành ra năng lực bị phân tán, 
lỗng ở nhiều mức độ khác nhau. Xu hướng chấp thủ cơ bản 
bắt đầu manh nha bắt rễ trong trạng thái linh quang, và từ đó, 
tùy theo cường độ, mà kinh nghiệm về sáu cõi luân hồi sẽ tăng 
trưởng. Nhưng tính cách ôm bám giữ chặt, tính căng thắng của 
xu hướng chấp thủ đó không thể nào tự nó vận hành được mà 


30 ĐẠI GIẢI THOÁT THÔNG QUA SỰ NGHE TRONG BARDO 


không có năng lực làm tác nhân; nói cách khác, năng lực đang 
được sử dụng để chấp thủ. Giờ đây, theo quan điểm các kiểu 


bản năng chấp thủ khác nhau, chúng ta hãy xem xét sáu cõi. 


CÕI ĐỊA NGỤC 


Chúng ta bắt đầu đề cập tới cõi địa ngục — cảnh giới mà 
xu hướng chấp thủ mãnh liệt nhất. Trước hết có một sự kiến 
tạo các năng lực, các xúc tình, phát triển tới tột đỉnh, tới một 
giai đoạn mà chúng ta — trong cuộc đua, mù mờ không biết 
được các năng lực đang điều khiển mình hay mình điều khiển 
chúng. Rồi, bất thình lình chúng ta mất hết dấu vết của toàn 
bộ cuộc chạy đua này, và tâm ta bị rơi vào một trạng thái trống 
trải, bỏ ngỏ — đó là không gian của linh quang. Từ trạng thái 
trống trải bỏ ngỏ này một sự quyết liệt cao độ muốn đánh nhau 
bắt đầu nảy nở, nhưng tâm thức hoang tưởng đó cũng mang 
đến sự khiếp sợ bị đe dọa. Ban đầu, sự hoang tưởng và khiếp 
sợ xuất hiện như thê đề chống lại một đối tượng nào đó, nhưng 
ta hoàn toàn không biết rõ ai là người mình đang muốn đánh 
nhau, và khi toàn bộ sự việc đã phát triển thì sự khiếp sợ quay 
chống lại nó. Khi ta cố sức tấn công, thay vì chống lại phóng 


tưởng bên ngoài, ở đây ta lại tân công vào bên trong. 


Việc này cũng giông như câu chuyện một tu sĩ khô hạnh 
thây có một cái đùi con cừu trước mặt mình, muôn nhặt nó 


lên để nấu. Người thầy bảo ông ta làm dấu chữ thập vào đùi 


Bài giảng 3l 


con cừu trước khi nấu ăn, và sau đó, vị tu khổ hạnh khám phá 
thấy dấu chữ thập trên ngực của ông ta. Đó là loại quan niệm 
thế ấy; bạn tưởng có một đối tượng bên ngoài đề tấn công, đề 
chiến thăng nó. Và trong đa số trường hợp, nỗi căm ghét cũng 
giống như vậy. Bạn tức giận một đối tượng vả cô sức đập bê 
tan tảnh cái đối tượng đó nhưng cảng lúc diễn tiến của sự tức 
giận quay lại tàn phá mình, sự tức giận quay vào trong mình, 
dủ bạn cô tránh nó nhưng đã quá trễ rồi, bạn chính là nỗi giận 
đó, nên bạn không thể nào tránh né nó được. Nỗi tức giận tức 
là bạn, như một con ma, lúc ân lúc hiện một cách liên tục ở 


trong mình, và cõi địa ngục phát triển như vậy. 


Chúng ta thấy được những mô tả rất sống động về cõi địa 
ngục trong tác phẩm ?zzng Hoàng Châu Ngọc của sự Giải 
Thoát (Jewel Ornament of Liberation) của ngài Gampopa vả 
về phương diện dùng hình tượng để tượng trưng thì mỗi sự 
hành hạ cực độ là một chân dung của chính mình. Trong cõi 
ngục, chính xác không phải bạn bị hành phạt, nhưng bạn bị 
ngập chìm trong một môi trường không gian toàn là sự đe 
dọa khủng bố, được mô tả là có những cánh đồng, núi non 
làm bằng sắt nung đỏ và không gian ngập tràn các tia lửa rực 
nóng đáng sợ. Thậm chí nếu bạn quyết định chạy trốn thì bạn 
phải dẫm chân lên những thanh sắt đang nung đỏ, còn nếu bạn 
quyết định không bỏ trốn thì thân thê của bạn biến thành cục 
than hông. Bạn quá sợ vì bị nhốt kín và sức nung nóng đến từ 
mọi hướng, dưới đất thì toàn bộ biến thành sắt nung nóng, tất 


cả dòng sông đều là sắt nóng chảy, và trên đầu thì toàn bâu trời 


32 ĐẠI GIẢI THOÁT THÔNG QUA SỰ NGHE TRONG BARDO 
ngập tràn lửa ngọn. 


Một dạng khác của địa ngục hoàn toàn ngược lại, đó là 
kinh nghiệm về băng tuyết cái lạnh cùng cực, một cõi nước đá 
trong đó mọi vật đều bị đóng băng. Đây là sự căm ghét theo 
một cách khác, sự căm ghét đến nỗi không muốn giao tiếp với 
a1 cả. Đó là một loại căm hận thường xuất phát từ sự kiêu mạn 
thái quá, và sự kiêu mạn chuyên thành ra một môi trường lạnh 
như đá và được sự tự mãn tăng cường thêm, bắt đầu vận hành 
hệ thống. Nó không cho phép chúng ta được khiêu vũ, vui 


cười, thưởng thứcâm nhạc. 


CÕI QUỶ ĐÓI 

Chúng ta có cõi tâm khác nữa, đó là cõi quỷ đói (ngạ quỷ). 
Đề bắt đầu với cõi này, chúng ta vào linh quang bằng sự phát 
sanh lòng tham lam vô độ chứ không phải sự căm ghét như 
trong cõi địa ngục. Có một cảm thức về nghèo đói, nhưng 
đồng thời một cảm thức về sự giàu có, nó đối chọi nhau nhưng 
lại phát sanh nảy nở đồng bộ với nhau. Trong cõi quỷ đói, ta có 
một ham muốn tột độ, muốn giàu có, muốn thâu tóm rất nhiều 
của cải; ta tìm kiếm của cải không phải ta cần dùng nó mà vì 
ta muốn sở hữu nó. Và rồi, điều này khiến cho ta lúc nào cũng 
thấy thèm khát hơn nữa, thấy càng không được có đủ, chính vì 
không phải sự ham muốn sở hữu mà thôi, mà còn cả sự ham 


muốn tìm kiếm thu gom mới thỏa mãn ta. Nhưng giờ đây, bởi 


Bài giảng 33 


vì ta đã có đủ tất cả, ta không thể đi đâu để tìm và để sở hữu 
một cái gì đó được nữa. Thật thất bại, vô ích, một kẻ đói từ căn 


bản không thể thỏa mãn được. 


Rõ ràng là ta có quá đầy đủ, quá trọn vẹn đến nỗi ta không 
thể ăn thêm tí nào nữa, nhưng vì ta thích ăn, do đó ta bắt đầu 
có những ảo tưởng về mùi vị của thức ăn, khoái cảm ngon 
miệng khi ăn được nó, khi nếm nó, ngửi nó, nhai, nuốt, tiêu 
hóa nó. Toàn bộ diễn biến đó y như thể tưởng tượng ra để được 
thỏa mãn, và ta cảm thấy ganh ty cùng cực với những ai thực 


sự thây đói và ăn được. 


Sự việc này được tượng trưng bằng hình ảnh một con người 
có cái bụng rất to nhưng lại có cái miệng nhỏ và cái cổ họng 
thì cực kỳ nhỏ. Có nhiều tầng lớp khác nhau của kinh nghiệm 
này tùy theo mức độ thèm khát của người đói”. Một vải người 
có thể lấy được thức ăn, nhưng rồi thức ăn tự tan biến mất hay 
họ không thể ăn được. Một số người có thể lấy thức ăn đưa 
vào miệng, nhưng họ không thể nuốt được thức ăn, một số 
người có thê nuốt được thức ăn nhưng khi vào tới bao tử, thức 
ăn bắt đầu bắt lửa và cháy. Có đủ tất cả các kiểu và các cấp độ 


đói khát liên tục của cuộc sông mỗi ngày của đời thường này. 


Sự ưa thích sở hữu (ham muốn có được) không mang lại 
cho chúng ta bất kỳ niềm vui sướng một khi chúng ta đã có 
được. Chúng ta không ngừng khổ nhọc tìm kiếm thêm nhiều 
của cải hơn nữa, và tiễn trình từ thèm khát đến chiếm hữu rồi 


trở lại thèm khát cứ thế diễn tiến liên tục, không vì thấy mình 


34 ĐẠI GIẢI THOÁT THÔNG QUA SỰ NGHE TRONG BARDO 


thiếu thốn nhưng vì không nhận ra rằng ta đã sẵn có mọi thứ 
mà không thê hưởng thụ được. Chính cái năng lực nằm trong 
hành động trao qua đôi lại, làm cho nó có vẻ thích thú phân 
chân hơn, như là gom góp, giữ nó, cầm nó lên, hay ăn nó. Loại 
năng lực đó là một kích thích, nhưng cá tính chấp thủ ham có, 
khiến cho sự việc trở nên phức tạp, kỳ cục. Mỗi một khi ta có 
được trong tay cái ta muốn có, thì ta không còn thấy ưa thích 
sở hữu nữa, nhưng ta không muốn để nó rời khỏi tay ta. Thêm 
một lần nữa, ở đây trên những phóng tưởng của mình thê hiện 
mối liên hệ giữa ưa thích và chán ghét. Cũng giống như việc 
thấy cái vườn cỏ nhà bên cạnh xanh đẹp hơn, nhưng một khi 
ngôi vườn cỏ đó thuộc về ta thì ta nhận ralà không còn sự ưa 
thích hay đánh giá cao cái đẹp của nó như trước khi nó chưa 
thuộc về ta, và rồi tính chất lãng mạng mơ mộng của chuyện 
yêu thích bắt đầu phai nhạt đi. 


CÕI SÚC SANH 


Cõi súc sanh mang đặc trưng thiếu vắng óc hải hước vui 
vẻ. Chúng ta thấy răng chúng ta không thê an trụ một cách 
bình đẳng trung lập trong linh quang, nên chúng ta bắt đầu 
đóng vai điếc và câm, diễn trò ngu muội một cách thông minh, 
điều này có nghĩa rằng ta hoàn toản che dấu ý thức hài hước, 
một lĩnh vực của sự thê hiện tâm lý. Đặc trưng của súc sanh là 
không thể cười vui hay cười chế nhạo, súc sanh cũng biết vui 


mừng, biết đau đớn, nhưng băng cách nào đó, chúng không 


Bài giảng kề 
biết mỉa mai hay hài hước. 


Trong khuôn khổ một tôn giáo, ta có thể phát triển điều 
nảy băng cách đặt lòng tin vào các giáo điều triết học hay 
thần học, hay — không chút nghi ngờ — chỉ một mực giữ lòng 
tin một cách khư khư không thay đôi, quá thực tế. Một mẫu 
người như vậy có thể rất kiên định trong công việc, rất ĐIỎI, 
rất thành công và hoàn toàn băng lòng với mình. Đó như là 
một nông dân chăm chút công việc đồng áng, rất thạo việc, 
luôn luôn giữ tính cách cởi mở, hiệu quả, sáng SUỐT; hay một 
người điều hành một công ty kinh doanh hay một người cha 
trong gia đình, sống cuộc sống hạnh phúc, đảm bảo, có tương 
lai trong tầm tay, mọi sự đều thực tế, không có một chỗ nảo cả 
để cho sự huyền bí can dự vào. Nếu ông ta muốn mua món đồ 
dùng mới thì đã có những chỉ dẫn sử dụng rõ ràng. Nếu gặp 
việc rắc rối ông ta sẽ nhờ cậy vào cảnh sát, luật sư, hay cha cô 
nhà thờ; nghĩa là tất cả những người lành nghề trong lãnh vực 
chuyên môn — và họ cũng rất an tâm thoải mái trong công việc 
của họ. Mọi sự đều hoản toàn trong tầm tay, hợp lý và đồng 
thời được tiến hành như một cái máy — đâu vảo đó sẵn sàng. 
Họ không quen thiếu, không quen bắt ngờ nên nếu có một tình 
huống không tiên liệu trước đột nhiên xảy đến thì họ hoang 
tưởng là bị đe dọa. Nếu có người không đi làm, trông có vẻ 
khác, có một cách sống khác thường, thì đích thị sự hiện diện 
của con người như vậy bản thân đang bị đe dọa. Bất kỳ sự việc 
gì có tính cách bất ngờ. Bất kỳ sự việc gì có tính cách bất ngờ 


đều đe dọa cung cách ôn định đó. Cho nên, rõ ràng là thái độ 


36 ĐẠI GIẢI THOÁT THÔNG QUA SỰ NGHE TRONG BARDO 


cứng ngắt, chừng mực, không có óc khôi hài là đặc trưng cõi 


súc sanh. 


CÕI NGƯỜI 


Cõi người xuất hiện ở một tình huống khác hơn, không 
giống với cõi súc sanh chỉ mong được sống và an phận. Cõi 
người đặt cơ sở trên sự đam mê, xu hướng ưa thích khám phá 
và hưởng thụ. Đây là lĩnh vực của sự nghiên cứu và phát triển, 
không ngừng có gắng làm phong phú thêm nữa. Ta có thê nói, 
về phương diện tâm lý, cõi người gần với tính cách của cõi 
quỷ đói là luôn luôn nỗ lực để có được một cái gì đó, nhưng 
đồng thời cũng có yếu tố súc sanh là muốn mọi sự không có 
tính cách bất ngờ. Và có một ngoại lệ liên kết với cõi người, 
đó là kiểu nghi vấn xuất hiện cùng với sự đam mê, nó khiến 
con người tỏ ra khôn ngoan hơn, ưa thay đổi và khó tin cậy 
hơn. Họ có thể phát minh đủ kiểu dụng cụ và coi trọng việc 
sử dụng các dụng cụ phương tiện trong đủ các cách dùng triệt 
để nhằm mục đích nắm bắt được con người khó tin cậy kia, và 
đến lượt con người khó tin cậy đó lại triển khai các dụng cụ 
đối kháng lại. Do đó, chúng ta xây dựng thế giới chúng ta bằng 
vô sô những thành tựu, nhưng sự phát triển làm ra các công 
cụ và các công cụ đối kháng đang leo thang không ngừng, và 
nảy sinh càng nhiều các nguồn cảm hứng đam mê cũng như 
các mưu đồ quý quyệt. Cuối cùng chúng ta không có khả năng 


hoàn tất được công việc to tát như vậy. Chúng ta lệ thuộc vào 


Bài giảng 37 


sanh và tử. Kinh nghiệm cũng có thê được nảy sinh mà cũng 
có thê bị mât đi, và ăt hăn các khám phá của chúng ta là vô 


thường và tạm bợ. 


CÕI ATULA - CÁC CHƯ THIÊN GANH TY 


Cõi Atula hay cõi các chư thiên ganh ty là cõi có mối thông 
tin giao thiệp cao nhất, một trình độ rất tri thức. Khi bạn bất 
thình lình lìa khỏi ánh linh quang, trong bạn xuất hiện một thứ 
cảm giác như bị thách đó, khó giải quyết, y như thể ai đó đã 
bỏ bạn rơi vào giữa nơi hoang đã; bạn có xu hướng muốn tra 
xétlại, nghi ngờ ngay cả cái bóng của mình không biết đó có 
phải là cái bóng thật sự hay là một mưu đồ kế hoạch gì của ai 
đó. Ở đây thức hoang tưởng là một loại giống như hệ thống 
ra-đa, một thứ hệ thống ra-đa hữu hiệu nhất mà cái ngã có thể 
có được. Nó quan sát nghe ngóng đủ mọi loại đối tượng dù rất 
nhỏ hay rất mờ nhạt, nghi ngờ từng mỗi đối tượng đến nỗi mỗi 


kinh nghiệm đều bị coi như một thứ đe dọa, đáng nghi. 


Cõi này được biết là một thế giới đầy sự ganh ty ghen tức, 
nhưng không phải như chúng ta thường ghen hàng ngày. Đó 
là một thứ ganh ty hết sức sâu sắc dựa trên một tằm mức sống 
còn, quyết thắng. Hoàn toàn không giống như ở cõi người hay 
cõi súc sanh, mục tiêu của cõi các chư thiên ganh ghét này là 
hành xử với những mưu đồ quỷ quyệt — đó là những gì họ cưu 


mang, dù đang trong công việc hay giải trí. Làm như thể con 


38 ĐẠI GIẢI THOÁT THÔNG QUA SỰ NGHE TRONG BARDO 


người sanh ra đã là một người ngoại giao, và khi chết cũng là 
nhà ngoại giao. Quan hệ giao tiếp cùng với mưu mô quỷ quyệt 
là kiểu sống và đồng thời là cách kiếm sống của họ. Tính mưu 
mô nham hiểm đều có trong mối giao tiếp với bất kỳ ai, với 


người thân, với bạn bè, với thây hay trò, bât cứ nơi nào. 


CÕI NHỮNG VỊ TRỜI 


Cõi cuối cùng là cõi của những vị trời — hay deva-loka. Ở 
đây, khi từ trong linh quang, người đó tỉnh lại, hay rời khỏi, 
lúc đó có một loại lạc thú không ngờ trước và người đó muốn 
duy trì niềm khoái lạc đó. Thay vì hoản toàn hòa nhập vào 
cái nền tảng trung lập (bản nhiên, linh quang vô ngã), người 
đó bất thần nhận ra cái ngã riêng của mình, và cái ngã này 
mang lại một thức ý thức mong muốn là duy trìchính mình. 
Việc tự duy trì này là một trạng thái định (samadhi), thường 
hằng sông trong trạng thái nhập định và bình lặng; đó là cõi 
trời, được biết như là cõi của thức kiêu mạn. Kiêu mạn trong 
ý thức vun đắpcho cái thân được quy kết vào riêng cho mình, 
gìn giữ thanh tịnh riêng cho mình; nói cách khác đó là sự say 
sưa ngất ngây với sự có mặt của cái ngã. Bạn bắt đầu cảm thấy 
thỏa mãn là có được một kiêu khẳng định rằng cuối cùng bạn 
được là” một cái gì đó thay vì là linh quang, không phải là nơi 
của aI. Và bởi vì bạn là một cái gì đó nên bạn phải tự duy trì 
và chính nó mang lại một trạng thái lạc thú thoải máitự nhiên, 


một thứ nhập định trọn vẹn vào trong chính mình. 


Bài giảng 39 


Sáu cõi thể giới này là cội nguồn của toàn bộ sự thăng trầm 
của kiếp sống trong luân hồi sanh tử và đồng thời là nơi để từ 
đó bước vào cõi Pháp thân. Điều này sẽ giúp ta hiểu được sự 
quan trọng của những ảnh hiện ra (visions), đã mô tả trong 
sách về giai đoạn bardo của sự trở thành, chính nó là một 
cõi giới khác. Có sự tương phản giữa hai cõi giới này: kinh 
nghiệm của sáu cõi do từ quan điểm của cái ngã và kinh 
nghiệm cũng của sáu cõi đó từ quan điểm vượt lên trên cái 
ngã. Những ảnh hiện ra này có thê nên coi như là những biểu 
hiện của năng lực trung lập thay vì có thể bị thấy như các thiên 
nhân đến cứu thoát bạn khỏi sanh tử hay các quỷ dữ năng lui 


tới bạn. 


BARDO CỦA PHÁP TÁNH 


Song song với sáu cõi đã nói qua, chúng ta nên có một số 
hiểu biết khái niệm cơ bản về bardo: “bar” có nghĩa là ở giữa, 
“đo” có nghĩa là hòn đảo hay một điểm đánh dấu; một loại cột 
mốc ranh giới đứng giữa hai cái gì đó. Nó có phần giống như 
một hòn đảo ở giữa cái hồ. Khái niệm bardo được đặt căn cứ 
trên khoảng thời gian giữa lúc sáng suốt và lúc không sáng 
suốt, hay là khoảng thời gian giữa lúc mê lầm và lúc sự mê 
lầm sắp sửa chuyên ra thành trí huệ, và dĩ nhiên bardo có thê 
được nói là kinh nghiệm có được ở g1ữa sự chết và sự sanh ra. 
Tình huống trước vừa mới xảy ra và tình huống sau tự nó chưa 


hiên lộ nên có một khoảng hở giữa hai thời đó. Vê cơ bản mà 


40 ĐẠI GIẢI THOÁT THÔNG QUA SỰ NGHE TRONG BARDO 
nói, đây là kinh nghiệm bardo. 


Bardo pháp tánh là kinh nghiệm về linh quang (hay quang 
minh, luminosity). Pháp tánh (Dharmata) có nghĩa là bản chất 
sự vật như nó là, tức là tính chất như thị” (the is-ness quality). 
Cho nên, bardo Pháp tánh là cái nền căn bản, rỗng rang, trung 
lập (vô phân biệt) và sự nhận biết cái bản địa này là pháp thân 
(dharma kaya) tức là thể chân như (body of truth) hay là thể 
của pháp. 


Khi người nhận biết hay người tác động bắt đầu tan vào 
trong hư không căn bản (basic space) thì hư không căn bản 
này có chứa pháp, có chứa chân như (truth) nhưng chân như 
đó được truyền chuyển dưới dạng sanh tử. Nên, cái khoảng 
giữa sanh tử và chân như, không gian mà nhờ đó pháp xuất 
hiện, đã cung cấp bản địa cho các chúng thuộc bộ của Năm 
Như Lai và các ảnh hiện ra của các thần bình yên và thần xung 


^ 


nộ. 


Những diễn đạt của Pháp tánh được biểu lộ không ở dưới 
dạng vật chất có thê thấy được, nhưng ở dưới dạng năng lực, 
năng lực này mang đựng tính chất của năm đại là đất, nước, 
lửa, khí và hư không. Chúng tôi không đề cập đến các chất 
liệu thông thường — mức độ thô của các đại — mà chúng tôi 
muốn nói tới các thành phần vi tế. Theo quan điểm của người 
nhận biết (năng tri) thì việc nhận biết Năm Như Lai trong các 
ảnh hiện ra, không phải là cái thấy, không phải là sự nhận biết, 
cũng hoàn toàn không phải là kinh nghiệm. Đó không phải là 


Bài giảng 4I 


cái thấy bởi vì nêu bạn có cái thấy thì bạn phải nhìn thấy, và 
sự nhìn, tự nó, là một cách hướng ngoại, tách rời bạn với cảnh 
thấy. Bạn không thể nhận biết bởi vì một khi bạn khởi sự nhận 
biết tức là bạn đang đưa kinh nghiệm vào hệ thống tư duy của 
bạn, điều đó có nghĩa là một kiểu quan hệ nhị nguyên. Thậm 
chí bạn không thê biết sự nhận biết đó bởi vì chừng nảo còn 
có “một quan sát viên” đề bảo với bạn rằng những thứ này là 
những kinh nghiệm của bạn thì lúc đó bạn vẫn đang tách các 
năng lực đó rời khỏi bạn. Việc hiểu được nguyên tắc cơ bản 
nảy rất quan trọng bởi vì đó thực sự là điểm mâu chốt của toàn 
bộ việc sử dụng tranh tượng đề diễn đạt trong nghệ thuật tan- 
tra. Người ta thường giải thích rằng: các bức tranh vẽ các thần 
linh là các chân dung mang tính tâm lý nhưng có điều đáng nói 


về nó nhiêu hơn sự giải thích này. 


Một trong những hình thức tu tập cao nhất và nguy hiểm 
nhất là nhập thất tu theo bardo, bao gồm bảy tuần thiền định 
trong bóng tối hoản toàn. Có những quán tưởng rất đơn giản, 
đa số dựa trên nguyên lý Năm Như Lai được nhìn thấy dưới 
dạng các loại nhãn khác nhau. Trung tâm của các Như Lai an 
bình là ở trong tim, nên bạn thấy các loại nhãn trong tim bạn, 
và nguyên lý của các thần xung nộ được quy tập trong đầu nên 
bạn thấy các loại nhãn khác biệt nào đó đang chăm chăm nhìn 
nhau trong đầu của bạn. Đây không phải những quán tưởng 
thông thường, nó khởi từ sự thiếu sáng suốt có thể có và từ sự 


mắt nền tảng chung với nguyên lý pháp tánh. 


42 ĐẠI GIẢI THOÁT THÔNG QUA SỰ NGHE TRONG BARDO 


Sau đó kinh nghiệm linh quang tuyệt đối và rành mạch bắt 
đầu xuất hiện, phát triển. Nó lóe sáng từng chặp từng lúc, có 
khi bạn kinh nghiệm được nó, có khi bạn không, nhưng bạn 
đang ở trong nó; do đó có một hành trình giữa pháp thân và 
linh quang. Thường thì vào khoảng tuần thứ năm sẽ xuất hiện 
sự hiểu biết cơ bản về Năm Như Lai và những linh ảnh Năm 
Như Lai thực sự xảy ra, hoàn toàn không phải là hình thức 
nghệ thuật tranh tượng. Chính xác là bạn không nhận biết sự 
hiện diện của Năm Như Lai, nhưng một phâm tính trừu tượng 
bắt đầu nảy nở, thuần túy dựa trên năng lực. Khi năng lực này 
trở nên độc lập, hoàn toàn là năng lực mà thôi, nó bắt đầu nhìn 
lại chính nó và tự biết nó, sự tự nhận biết này vượt lên trên 
khái niệm nhận biết thông thường. Nó như thể là bạn cuốc bộ 
vì bạn biết không cân sự trợ giúp nào; một cách không ý thức, 
bạn cất bước chân đi. Chính là loại năng lực độc lập đó, không 
cần bất kỳ sự tự ý thức nào, không phải là sự tưởng tượng 
không thực nào, nhưng, thêm một lần nữa, đồng thời, người ta 


không bao giờ biết. 


BẢN CHÁT CỦA CÁC ẢNH HIỆN (VISIONS) 


Các ảnh hiện ra trong trạng thái bardo, song hành với 
những màu sắc rực TỠ, những âm thanh, không phải được tạo 
nên từ bất kỳ loại thể chất nào cần sự duy trì theo quan điểm 
của người nhận biết, nhưng quả thật các ảnh hiện đó xảy ra 


như là hiển lộ của tĩnh lặng và hiển lộ của tánh không (empti- 


Bài giảng 43 


n€SS). Đề nhận biết một cách đúng đắn, tâm nhận biết các ảnh 
hiện này không thể có cái bản ngã tự quy cơ bản. Cái ngã cơ 
bản trong trường hợp nảy là cái ngã khiến cho nó thiền định 


hay nhận biết một cái gì đó. 


Giả sử có được một tâm nhận biết đích thực rõ ràng, người 
ta có thê thấy được sự xuất hiện của một vị trời, hay một thực 
thê khách quan, và sự nhận biết đó sẽ mở rộng một mức độ 
bất nhị. Sự nhận biết như thế sẽ trở nên rất hoan hỷ, phúc lạc, 
bởi vì không chỉ có người chứng kiến mả cũng còn có một cái 
gì đây tinh tế hơn, một thực thể tâm linh căn bản, một ý niệm 
hay một xung động vi tế, nó nhìn ra bên ngoài. Chính vì cái gì 
đây mà nó bắt đầu nhận biết một tri kiến đẹp về sự mở rộng 
ra bao la, sự phúc lạc, mang đến khái niệm về cái một” với vũ 
trụ. Vì vậy có thể rất dễ dàng, rất thuận lợi để thâm nhập vào 
cảm giác này của sự mở ra, sự bao la của vũ trụ. Nó giống như 
thể việc quay trở lại nơi mẫu thai, đó là một loại an toàn. Bởi 
vì cảm ứng với sự hợp thành một” như thế mà bạn trở nên yêu 
thương, tử tế một cách tự nhiên và nói năng bằng lời lẽ tốt đẹp. 
Hoàn toàn có khả năng là trong một trạng thái như vậy mà có 
thể nhận biết được một dạng ảnh hiện thiêng liêng, hay những 
tia lóe sáng rực rỡ, âm nhạc đang du dương, hay sự hiện diện 


nảo đây đang đến gần. 


Trong trường hợp một con người tự liên hệ đến chính mình, 
và liên hệ đến những tưởng tượng phóng chiếu (phóng tưởng, 


projections) theo cách đó của họ, thì rất có khả năng trong giai 


44 ĐẠI GIẢI THOÁT THÔNG QUA SỰ NGHE TRONG BARDO 


đoạn trạng thái bardo sau khi chết người ấy có thể quá ư tức 
giận bực bội khi thấy các linh ảnh của các đắng Như Lai hoàn 
toàn khác biệt với tri kiến của mình. Các ảnh hiện của các 
đẳng Như Lai hoàn toàn không đòi hỏi sự hợp lại thành một”, 
các linh ảnh đó trông rất ư thù nghịch, đích thực ở đó, có mặt 
ở đó một cách khiêu khích, bởi vì chúng sẽ không đạt tới bất 


kỳ nỗ lực cảm thông nào cả. 


Ảnh hiện đầu tiên là thấy các thân bình yên không phải 
tính cách bình yên hiền hòa trong ý nghĩa về kinh nghiệm ánh 
sáng và yêu thương như chúng ta đề cập ở trên, nhưng là sự 
bình yên bao trùm, bất động, một sự bình yên vô địch, vượt 
lên trên tất cả, một trạng thái bình yên không thể có gì khiêu 
khích được, trạng thái bình yên không thời gian, không kết 
thúc, không bắt đầu. Biểu tượng của sự bình yên đó được thê 
hiện bằng hình ảnh một vòng tròn kín, không có chỗ hở đề đi 


qua, nó thường hăng vĩnh viễn. 


Các kinh nghiệm tương tự xảy ra liên tục không chỉ có 
trong kinh nghiệm bardo sau cái chết mà cũng có trong suốt 
kiếp sống của chúng ta. Khi một người an trụ trong kiểu hợp 
nhất với vũ trụ — trong đó mọi sự đều đẹp đế, bình yên, đáng 
yêu — thì có khả năng đưa tới một yếu tố khác chính xác y như 
ảnh hiện của các thần bình yên. Bạn thấy như thể bạn mắt đi 
cái cơ bản, cái nền tảng của bạn, mất đi cái toàn thể thống 
nhất, mất đi sự nhận dạng chính mình, và tan vào trong một 


trạng huống hòa hợp một cách trọn vẹn tuyệt đối và dĩ nhiên 


Bài giảng 45 


đó là kinh nghiệm về linh quang. Trạng thái bình yên tuyệt 
đối này đường như cực kỳ đáng sợ và thường có khả năng là 
lòng tin của một người có thể bị chao đảo lung lay vì bất ngờ 
choáng ngợp với một tầm kích cỡ khác mà ngay cả khái niệm 


về sự hợp làm một” cũng không còn thích hợp ở đó được nữa. 


Kinh nghiệm thấy các thiên thần hung nộ cũng xảy ra. Các 
hung thần này là cách biểu lộ khác của sự bình an, một phâm 
chất không khoan nhượng, rất dữ dội, không cho phép bất kỳ 
một sự lệch lạc sai sót nào cả. Nếu bạn tiếp cận họ, cô tái lập 
tình huống thì họ sẽ ném bạn trở lại chỗ cũ. Đó là loại sự việc 
do xúc tình trong cuộc sông hàng ngày kích thích gây xảy ra 
liên tục. Bằng cách này hay cách khác, cảm giác về sự hợp 
nhất — ở đó mọi sự đều bình an hòa hợp — không giữ được sự 
thật tối hậu bởi vì bất cứ khi nảo thứ năng lực đam mê, hay 
căm hận, gây hân công kích bất chợt bừng bừng nổi lên thì 
đồng thờimột cái gì đó đánh thức bạn; đó chính là tính chất 
dữ dội xung nộ của sự bình an. Khi bạn đắm chìm trong đủ 
kiểu trạng huống thoải mái do cái ngã tạo tác thì sự thật hiện 
có, trần trụi của tâm và khía cạnh đầy màu sắc của xúc tình sẽ 
đánh thức bạn, rất có thể theo một cách rất thô bạo chăng hạn 


như một tai nạn bât ngờ, một xáo trộn bât ngờ. 


Dĩ nhiên người ta luôn có thê bỏ qua những điêu nhắc nhở 
đó và tiếp tục tin vào tri kiên ban đâu. Cho nên, khái niệm rời 
bỏ cái thân và đi vào linh quang, rồi trong linh quang lại tỉnh 


dậy và nhận biết các ảnh hiện này trong trạng thái bardo thứ 


46 ĐẠI GIẢI THOÁT THÔNG QUA SỰ NGHE TRONG BARDO 


ba, và theo lối hình tượng hóa, thì tất cả sự việc đó có thể được 
coi là bị đưa vào trong một hư không mở toang — hư không 
mà thậm chí không có lấy nột cái thân đề liên hệ tới, một hư 
không mở trống đến nỗi bạn không thể có được một khái niệm 
về sự hợp làm một bởi vì không có cái gì cả để kết hợp hay 
được kết hợp. Nhưng có những tia sáng của năng lực đang 
trôi bồng bênh, những tia năng lực này hoặc có thể bị phân 
hướng hoặc nhập dòng với nhau; đó là định nghĩa về tâm trong 
trường hợp này, đó là năng lực ngờ nghệch, nó có thể bị phân 
tán và đi lệch vào một trạng huống khác và nó cũng có thể 
quay về trong một trạng huống đúng. Khả năng tự giải phóng 
mình đề đi vào trong Báo thân của các cõi của Năm Phật Như 
Lai rõ ràng tùy thuộc vào việc có hay không có sự nỗ lực đề 


tiếp tục chơi cùng trò chơi” một cách kiên định. 


Cùng lúc đó đang khi có những kinh nghiệm đầy màu sắc 
rực rỡ, cũng có sự ham chơi trở lại sáu cõi của kinh nghiệm 
bardo. Sự nhận biết sáu cõi và sự nhận biết Năm Như Lai là 
một vị nhưng chúng có những kiểu cách khác nhau. Dường 
như tâm nhận biết Năm Như Lai — loại tâm này — có khả năng 
vô biên để giữ sự liên kết giữa cái thân và tâm một cách rất 
tự nhiên, tự phát. Không có sự chia cách giữa tâm linh của 
thân và tâm linh của tâm. Cả hai là như nhau không có sự đối 


nghịch. 


Sách (Tử thư) nói rằng lần đầu tiên bạn tỉnh dậy từ trong 


sự mê mân bất tỉnh trong cái thân, bạn có một cái thây rât chì 


Bài giảng 47 


tiết, sắc nét, rõ ràng, rực rỡ và kinh hoàng, gần giống như ảo 
ảnh được phản chiếu từ một cánh đồng mùa xuân và bạn cũng 
nghe được một âm thanh giống như ngàn tiếng sâm cùng lúc 
vang rên. Từ trong trạng thái tâm linh có một sự buông lỏng và 
một cảm giác tách rời, trong khi đó đồng thời tràn ngập trí sáng 
suốt, y như thê một người có cái đầu không có thân mình, một 
cái đầu vô cùnglớn trôi nồi bồng bênh trong hư không. Có thể 
nói, cái kinh nghiệm thấy hiện thực của trạng thái bardo — sự 
chuẩn bị cho việc nhận biết các linh ảnh Năm Như Lai - là rất 
rõ ràng, rực rỡ, linh quang, nhưng đồng thời có tính cách rất 
không xác thực, như không biết bạn chích xác đang ở đâu; và 
kinh nghiệm cảm xúc đó cũng đang xảy ra trong thế giới âm 
thanh, âm thanh từ rất sâu đang gầm gừ tận ở dưới đáy, rung 
chuyền quả đất, nhưng đồng thời không có cái gì lay động cả. 
Mặc dầu những kinh nghiệm tương tự như vậy cũng đã xảy ra 
trong cuộc sống đời thường nhưng nhờ vào việc không có thân 
thể xác nên kinh nghiệm trong bardo rõ ràng hơn, có tính ảo 
giác phóng đại hơn nhiều. Trong đời sống không có tính cách 
ảo tưởng thái quá nhưng có thứ tính cách có nguồn góc lẻ loi, 
một thứ cô đơn chợt hiện chợt mắt khi con người bắt đầu nhận 
biết rằng chăng có một cơ sở nên tảng nảo cả để coi nó như 
là cái ngã. Sự thoáng thấy vô ngã một cách bắt thình lình đó 


mang đến một cảm giác rung động bàng hoàng. 


48 ĐẠI GIẢI THOÁT THÔNG QUA SỰ NGHE TRONG BARDO 
NGÀY THỨ NHẤT 


Sách tử thư này nói rằng, sau bốn ngày không có ý thức 
trong linh quang, khi đã tỉnh dậy chợt có sự hiểu biết rằng 
đây là trạng thái bardo và kinh nghiệm về cõi luân hồi sanh tử 
tái xuất hiện ngay tức khắc. Đây là sự nhận biết ánh sáng và 
những hình ảnh — nó là mặt trái của thân hay sắc tướng thay 
vì một dạng sắc thân cụ thể sờ mó được thì nó là một trạng 
thái trừu tượng không xúc chạm được. Rồi thì, bạn có được 
ánh sáng chói lòa, đó là chiếc cầu nối giao tiếp giữa thân và 
trí năng. Mặc dầu tâm nhận biết bị thu hút vào trong trạng thái 
linh quang nhưng vẫn có một trí năng vẫn còn hoạt động, sắc 
nét, rõ ràng với một phẩm chất chói rực. Thể rồi, thân có dạng 
tâm vật lý và cùng với trí năng, một thứ tâm năng biết được 
biến ra thành hư không. 


Trong trường hợp nảy, màu của hư không là màu xanh da 
trời và linh ảnh xuất hiện lúc này là Phật Tỳ Lô Giá Na (Vairo- 
cana). Phật Tỳ Lô Giá Na được mô tả là không có mặt trước và 
mặt sau lưng, Ngài là một linh ảnh tổng quát toàn cảnh lan tỏa 
ra mọi phía, không có ý niệm hướng tâm. Trong hình ảnh thiền 
định, Phật Tỳ Lô Giá Na hiện thân ở dạng có bốn mặt cùng lúc 
nhận biết tất cả các phương hướng. Ngài có màu trắng bởi vì 
sự nhận biết đó không cần sự pha màu nào cả, đích thị là màu 
chánh gốc, màu trắng. Ngài đang cầm một bánh xe có tám nan 
hoa, nó thể hiện sự vượt lên trên mọi nhận thức về phương 


hướng và thời gian. Toản bộ sự biểu tượng hóa Ngài Phật Tỳ 


Bài giảng 49 


Lô Giá Na thê hiện khái niệm của cái thây không gian toàn 
cảnh cùng khặp; cả hai: trung tâm và chu vi đêu có khắp nơi. 


Đó là sự mở toang trọn vẹn của thức, siêu việt khỏi thức uân. 


Song song với linh ảnh này, có linh ảnh của những vị trời. 
Hư không màu xanh thăm thắm vô cùng trông đáng sợ bởi vì 
không có một tâm điểm để bám víu vào, nên khi thoáng thấy 
được một ánh sáng trắng y như thấy một ngọn đèn trong chỗn 


tôi đen và tâm nhận biệt liên có xu hướng lâm mò tới đó. 


Cõi những vị trời cũng đồng thời xảy ra trong đời sống 
hàng ngày của chúng ta. Khi nào chúng ta tập trung cao độ 
trong trạng thái tâm linh, một kiểu xuất thần sung sướng ngây 
ngất đắm chìm trong cái ngã và các phóng tưởng của cái ngã 
của chúng ta, khi nào sự hưng phấn đó xảy đến thì cũng có mặt 
tráicủa nó đó là tính cách không tâm điểm, tính cách lan tỏa 
cùng khắp của Phật Tỳ Lô Giá Na. Tính cách đó đang khiêu 
khích chọc tức một cách quá đáng chứ không hấp dẫn một tí 
nảo cả bởi vì không có gì để nuông chiều, không có căn cứ cơ 
bản nào trong đó để chúng ta có thể tự hưởng thụ lấy. Thật là 
rất sung sướng có được cái thấy toàn cảnh mở rộng ra mênh 
mông nhưng theo quan điểm của cái ngã thì thật kinh khủng 
nếu không có người nhận biết. Sự tương phản giữa cõi những 
vị trời và Phật Tỳ Lô Giá Na liên tục xảy ra trong cuộc sống 
nảy và thường do chúng ta tự lựa chọn lấy hoặc chúng ta bám 
níu vào niềm hoan hỷ tâm linh có hướng quy ngã hay chúng 


ta nên hãy đi vào nơi mở toang thanh tịnh và không tâm điểm. 


50 ĐẠI GIẢI THOÁT THÔNG QUA SỰ NGHE TRONG BARDO 


Kinh nghiệm này đến từ sự thù hận bởi vì sự thù hận ngăn 
cản chúng ta và khiến cho ta không trông thấy được Phật Tỳ 
Lô Giá Na. Thù hận là thái độ thể hiện dứt khoát, cứng như 
khối, khi chúng ta đang ở trong cơn giận cao độ, hãy tưởng 
tượng mình là một con nhím xù lông, tung hết các lông nhọn 
ra đề bảo vệ mình. Không còn chừa chỗ nào để có được một 
cái nhìn toàn cảnh. Chúng ta không cần có bốn mặt để nhìn 
mọi hướng, thậm chí chúng ta chăng cần con mắt nào cả. Cơn 
giận khiến chỉ biết có mình, không biết chung quanh, nên làm 
cho chúng ta chạy trốn khỏi tính cách lan tỏa khắp nơi của 
Phật Tỳ Lô Giá Na. 


NGÀY THỨ HAI 


Vượt lên yếu tố nước, ánh sáng trăng bắt đầu ló rạng và 
từ phương Đông, nơi Cõi Toàn Lạc Phật Kim Cương Tát Đỏa 
(hay A Súc Bệ Phật) xuất hiện. A Súc Bệ có nghĩa là bất động 
và Kim Cương có nghĩa là thân bằng kim cương, cả hai đều 
ám chỉ sự cứng rắn sự bền chắc. Trong thần thoại Ân Độ, kim 
cương va-jra là một loại đá quý nhất hay là loại sét trời có thê 
phá hủy mọi vũ khí, mọi đá quý, nó có thể cắt đứt kim cương. 
Có một vị Thánh ngồi thiền định trên núi Tu Di trong nhiều thế 
kỷ, khi ông ta chết, xương biến ra thành kim cương vajra và 
vị Thiên Vương tên là Indra đã tìm thấy, dùng nó làm binh khí 


— đó là một vaJra có trăm mũi nhọn. Vajra có ba tính chât: nó 


Bài giảng 51 


không bao giờ bị sử dụng một cách khinh xuất, nó luôn luôn 
hoàn thành nhiệm vụ đánh tan kẻ thù, nó luôn quay lại trên tay 


bạn. Nó không thê bị hủy diệt, nó cứng như kim cương. 


Phật Kim Cương Tát Đỏa-A Súc Bệ Như Lai đang cầm 
kim cương sử năm điểm — đó là một vật thể cứng tuyệt đối, 
Ngài đang ngồi trên ngai của một con voi, — có cái gì vững 
chắc hơn thế? Phật Mẫu (người phối hợp) là Buddha-Locana, 
tức là Phật Nhãn (Buddha Eye). Theo truyền thống Phật giáo, 
có năm loại mắt: mắt của thân xác, mắt trí huệ, mắt cõi trời, 
mắt Phật, mắt Pháp. Trong trường hợp này, mắt Phật chỉ cho 
sự thức tỉnh. Bạn có thể có một tình huống ồn định kiên cố 
nhưng nếu bạn không có lối ra thì nó có thể bị tủ hãm. Tạng 
nữ (feminine principle) tự động mở ra, Phật Mẫu cung cấp lỗi 
ra hay hoạt tính cho toàn bộ, đó là yếu tô giao tiếp thông tin từ 


thể đặc sang trạng huồng sống động luân lưu. 


Phật Kim Cương Tát Đỏa được tháp tùng bởi Địa Tạng 
Vương Bồ tát (Ksitigarbha) — Tạng của Địa, Tinh Chất của 
Đất, Ngài đại diện cho việc cung cấp chất màu nuôi dưỡng, 
việc phát triển và cũng là sự thể hiện của vị Phật đặc biệt đó 
(Kim Cương Tát Đỏa). Phật Kim Cương Tát Đỏa còn được 
tháp tùng bởi Ngài Di Lặc (Maitreya), vị Bồ tát Từ Ái (The 
Loving One). Tính cách kiên định bền chắc đồng thời lại rất 
phong phú dồi dào, nên cũng rất cần chuyển động đề hiến 
dâng cuộc đời cho sự kiên cô không lay chuyền, đó là phẩm 


chất yêu thương bi mẫn có xúc động chứ không phải lòng bi 


hjSi ĐẠI GIẢI THOÁT THÔNG QUA SỰ NGHE TRONG BARDO 
cần thiết phải vô ngã. 


Còn có các nữ Bồ tát: Bồ tát Lasya là vị Bồ tát của vũ điệu 
hay ấn, ngài là diễn viên hơn là vũ công, ngải là thiên nữ dâng 
lễ, người thê hiện cái đẹp và phẩm cách trang nghiêm của thân 
thể, ngài chỉ cho chúng ta thấy sự oai nghiêm và sự hấp dẫn 
của tạng nữ. Một nữ Bồ tát nữa là Puspa, vị thiên nữ của các 


loài hoa, vị Bồ tát của sự thấy, thị lực, cảnh thấy. 


Vượt lên trên sắc uân là những tia sáng có hình như cái 
gương, màu trắng, lắp lánh, rõ từng chỉ tiết, chiếu ra từ tim của 
Phật Kim Cương Tát Đỏa và người phối hợp của ngài. Cùng 
lúc, có ánh sáng của địa ngục, một thứ ánh sáng màu xám 
không chói. Khi người đó nhận biết được đường như quá phức 
tạp đối với sự phô diễn của phẩm chất kim cương vajra, nên 
rất có thê sẽ đơn giản hóa ánh sáng trắng lấp lánh thành ra ánh 
sáng xám phối kết với địa ngục, cũng như ý tưởng thâm căn cô 
đề của sự hoang tưởng luôn được liên kết với phẩm chất kim 
cương trí huệ. Để có sự thấu hiểu có tính chất trí huệ, bạn phải 
thấy cái gì là sai thay vì cái gì là đúng nơi mọi sự, đó là phẩm 
chất trí huệ của kim cương vajra thiên nhiên, tức là thái độ truy 
xét lỗi lầm của một tâm có chánh kiến luôn có sự kiên định 
chắc chắn. Nếu bạn hiểu biết sự việc dựa trên chánh kiến của 
một thái độ truy xét lỗi lầm thì trí huệ của bạn sẽ được đặt trên 
một nên tảng rất ư kiên cố và khăng định. Nó sẽ không thể bị 
lay chuyển. Nhưng một hướng khác của nó sẽ là cõi địa ngục 


một khi thái độ tra xét lỗi lầm không được dựa trên sự kiên 


Bài giảng 3à 


định, sự sáng suốt có căn cứ mà lại làm phát sinh một phản 
ứng dây chuyên của sự hoang tưởng, có thê nói giông như một 


đồng hồ báo thức. 


NGÀY THỨ BA 


Trong quá trình các ngảy qua, tính chất Pháp giới của Phật 
Tỳ Lô Giá Na cung cấp hư không, tính chấtcủa Phật Kim 
Cương Tát Đỏa-A Súc Bệ là cung cấp sự kiên cố. Giờ đây 
đến lượt mô tả linh ảnh của Phật Bảo Sanh (Ratnasambhava) 
Ngài Bảo Sanh Phật là hình tượng trung tâm của bộ Bảo Sanh 
(Ratna) gồm chứa sự giàu có được người khác kính trọng, sự 
giàu có được phát triển sang các lĩnh vực khác; về cơ bản, nó 
có tính cách kiên cố, sung túc, phát triển rộng ra. Khía cạnh 
tiêu cực của tính chất Bảo Sanh là lợi dụng sự giảu có để lấn 
sang các lĩnh vực khác, lẫn lướt khắp nơi, bất kỳ chỗ nào có hư 
không, cậy thế sự hào phóng giảu có tới mức mà sự cảm thông 


giao tiếp bị tắc nghẽn. 


Ngài Bảo Sanh Phật có thân màu vàng, thê hiện màu của 
đất — biểu tượng sự sung túc lắm tiền nhiều của. Ngài cầm viên 
ngọc như ý, điều này cũng có nghĩa văng bóng sự nghèo khó. 
Người phối hợp của Ngài là Mamak, thể hiện yếu tô nước; để 


có được vùng đât phì nhiêu giàu có thì đât cân có nước. 


Hư Không Tạng Bồ Tát (Akasagarbha) thê hiện yếu tính 


54 ĐẠI GIẢI THOÁT THÔNG QUA SỰ NGHE TRONG BARDO 


của hư không. Với nền tảng trù phú như vậy bạn cũng cần hư 
không để tạo ra toàn cảnh. Và còn có Ngài Phổ Hiển Bồ tát 
(Samantabhadra — the All-Good), ngài là sức mạnh cơ bản, 
phâm chất cơ hữu của toàn bộ mạn đà la của Bộ Bảo Sanh 
(Ratna fami-ly). Theo phương pháp truyền thông đề tìm kiếm 
một nơi cất nhà, xây dựng tu viện hay để tìm một cánh đồng 
canh tác (rất có thể do truyền thống đạo Bồn ở Tây Tạng), bạn 
không thể bạ đâu làm nhà cũng được, nhưng bạn phải chú ý 
đến một số yếu tố tâm lý. Ở phương đông thì cảm thấy được 
rộng mở, ở phương nam thì thấy ngọt ngảo thoải mái với dòng 
suối dòng sông, ở phương tây thấy sự kiên cố với những dãy 
đá núi, ở phương bắc thấy được sự che chở với rặng núi. Cũng 
có cách dùng dòng nước để tìm chỗ xây nhà, bằng cách nhìn 
vào miếng đất, kế một dòng nước thường có một vị trí, nhưng 
chỗ đó đừng là vũng lầy mà là nền đá. Nền đá đặc biệt như 
vậy, bao bọc xung quanh bởi những vị trí hình dạng thích hợp, 
được gọi là Phố Hiền, đất Phố Hiền. Người ta liên tưởng ngài 
Phố Hiền như là sự tinh tấn và ý nghĩ tích cực, một lòng tin 


căn đề và một phương pháp tích cực để tinh tấn. 


Ngài Bảo Sanh Phật được tháp tùng bởi Bồ tát nữ Mala, vị 
thiên nữ dâng lễ vật gồm tất cả các loại trang sức, dây chuyên, 
vòng đeo tay, vòng cườm bằng hoa v.v... biểu lộ những nét 
nồi bật nhất của phẩm chất đất của bộ Bảo Sanh. Vị Bồ tát nữ 
khác nữa là Dhu-pa, vị thiên nữ mang hương nhang. Ngài biểu 
tượng cho mùi, hương, hoàn cảnh môi trường mà đất tạo ra 


như không khí trong lành, tươi mát, một không gian cho cây 


Bài giảng na 
trái phát triển và cho dòng sông chảy xuôi. 


Ánh sáng kết hợp với bộ Bảo Sanh là ánh sáng vàng ôn hòa 
thư thái, một thứ ánh sáng vô phân biệt. Nhưng dường như tất 
cả những nội dung, sự phong phú giàu có của mạn đà la bộ 
Bảo Sanh quá ư siêu thoát, quá ư huy hoảng kỳ diệu nên có 
khả năng tâm nhận biết thích chạy trồn vào một góc nhỏ, một 
nơi rất đơn giản, — một chốn tự mãn - và cái góc nhỏ đó chính 


là sự kiêu hãnh, một thứ ánh sáng mờ nhạt của cõi người. 


NGÀY THỨ TƯ 


Vào ngày thứ tư có hỏa địa được tịnh hóa, thể hiện bởi A 
Di Đà Phật (Amitabha), bộ Hoa Sen (padma family). A DI Đà 
có nghĩa là Vô Lượng Quang và phẩm tính căn bản của hoa 
sen là có sức thu hút quyến rũ, nhiệt tình lôi cuốn, mở toang, 
trống rỗng và đại bi. Nói là Vô Lượng Quang bởi vì nó đích thị 
sáng chiếu một cách tự nhiên, không đòi hỏi sự khen thưởng. 
Nó có bản chất của lửa chứ không phải theo nghĩa cái nóng 
sân hận, nó tiêu dùng bất cứ chất liệu nào mà không hề từ chối 
hay chấp nhận. Ngài A Di Đà cầm trên tay một đóa sen, điều 
nảy có nghĩa: hoa sen nở khi mặt trời mặt trăng chiếu sáng lên 
đóa hoa, nó nở về hướng có ánh sáng và chấp nhận bắt kỳ tình 
huống nào đến từ bên ngoài. Hoa sen có phẩm chất tinh khiết 
hoàn hảo; với lòng đại bi như vậy, nó mọc lên từ trong bùn đất 


dơ bân nhưng đóa hoa thì trong sạch và toàn thiện một cách 


56 ĐẠI GIẢI THOÁT THÔNG QUA SỰ NGHE TRONG BARDO 


trọn vẹn. Ngài ngự trên lưng con công việc nảy lần nữa thể 
hiện sự mở trống và sự hoan hỷ chấp thuận: trong thần thoại, 
chim công được coi như nuôi dưỡng bằng chất độc, những 
màu sắc đẹp lộng lẫy của nó được tạo nên từ việc ăn chất độc. 
Sự mở trống rộng ra tới mức nó có thể giải quyết được mọi 
tình huống bất thiện vì thực ra chính vì các tình huống bất 
thiện đó mà lòng đại bi được hoan hỷ và sinh động. 


Người phối hợp của Ngài là Pandaravasini, vị Phật Mẫu 
mặc áo choàng trắng — liên tưởng đến sự hình tượng hóa câu 
chuyện thần thoại Ấn Độ về loại quần áo được đệt bằng SỢI 
làm băng đá, chỉ được tây sạch bằng lửa. Phật Mẫu thê hiện 
bản chất của lửa là tiêu hủy mọi thứ và cũng là kết quả của quá 


trình tiêu hủy, sự tịnh hóa, lòng đại bi vẹn toàn. 


Kế đến là Bồ tát Quán Thế Âm (Avalokitesvara), Ngài 
quán thấy khắp thập phương, Ngài thể hiện tinh túy của đại bị, 
đó là trí đại bi vô thượng. Bất cứ khi nào cầu khẩn thì trí đại 
bi đó xuất hiện một cách tự nhiên, nó có phẩm chất là chính 
xác, tự động. Đó không phải là loại đại bi mù quáng, mê muội, 
mà là đại bi có trí huệ, luôn luôn đạt được sự hoàn tắt triệt đề. 
Ở đây còn có ngài Văn Thù Bồ tát (Manjusri) thể hiện khía 
cạnh cơ động của đại bị, mang tính chất trí huệ chứ không 
phải những rung cảm đột xuất. Ngài còn là người sáng tạo âm 
thanh — đó là phương tiện thông tri của đại bi — Ngài thể hiện 


âm thanh của tánh Không, đó là nguôn gôc của mọi lời nói. 


Còn có nữ Bồ tát Gita, người hát những bài nhạc của Ngài 


Bài giảng hi 


Văn Thù, cùng với Ngài Aloka đang cầm ngọn đèn hay ngọn 
đuốc. Tiến trình trọn vẹn của trí đại bi có ánh sáng và nhịp 
điệu, nó có trí huệ sâu sắc và sự hiệu quả sắc nét, và nó có bản 
chất tịnh hóa của vị Phật Mẫu mang áo choàng trắng cũng như 


bản chất soi sáng đến vô tận của Phật A Di Đà. 


Đó là toàn thể của bộ Hoa Sen, vượt lên trên tưởng uấn và 
soi sáng bằng ánh sáng đỏ của trí huệ nhận biết vô phân biệt. 
Lòng đại bị rất sắc nét, chính xác cho nên rất cần có trí huệ 
nhận biết vô phân biệt, ở đây vô phân biệt không có nghĩa ở 
dưới dạng chấp nhận và chối bỏ, mà đơn giản là thấy sự vật 
như chính nó là. 


Trong sách Tử thư, cõi này thường được đi kèm với cõi quỷ 
đói; có sự tranh chấp ở đây, bởi vì đam mê-thường liên kết với 
CÕI người. Sự sắc nét và chính xác, sự sâu sắc và sự huy hoàng, 
tất cả những phẩm chất này của bộ hoa sen tràn ngập, áp đảo, 
và bằng cách nảy hay cách khác, tâm nhận biết sẽ muốn chơi 
trò chơi câm điếc, nó muốn lân tránh khỏi bức tranh trọn vẹn 


đó, đi vào ngã lệch đưa tới những đam mê thường lệ. 


NGÀY THỨ NĂM 


Vào ngày thứ năm, có bộ Nghiệp, tức là tính chất tinh khiết 
của không khí hay gió. Nó có màu xanh lá cây, màu của ganh 
ty. Từ cõi Các Hành Vị Tích Tựu (Realm of Accumulated Ac- 


5s ĐẠI GIẢI THOÁT THÔNG QUA SỰ NGHE TRONG BARDO 


tions), Phật xuất hiện. Bộ Nghiệp được kết hợp với hành vi, 
sự thành tựu và tính hiệu quả. Nó có quyền lực mãnh liệt và 
không có gì chịu đựng nổi trong cung cách của nó cho nên nó 
được coi như có tính chất triệt phá. Phật Bất Không Thành 


Tựu mang ý nghĩa thành tựu mọi hành vi, mọi quyền lực. 


Ngài cầm một kim cương sử chữ thập trong tay. Kim cương 
vajra là biểu tượng thành tựu mọi hành vi, kiên cường, bất hoại 
như chúng ta đã thấy trong bộ kim cương vajra. Kim cương sử 
chữ thập thể hiện lãnh vực của tất cả các hành vi được nhận 
biết trọn vẹn trong tất cả phương hướng — sự thành tựu toàn 


khăp; nó thường được mô tả như là kim cương sử muôn mảu. 


Ngài ngự trên tòa ngồi của một con shang-shang, một loại 
thần điêu garuda (kim xí điều), con chim nảy như là một nhạc 
công, cầm hai cái chũm chạc (một loại nhạc cụ) trên hai chân, 
vừa chơi nhạc cụ này và vừa chở Phật Bất Không Thành Tựu 
trên lưng. Một lần nữa, con thần điêu biểu tượng một hình ảnh 
mạnh mẽ, một sự thành tựu — nó là thân điêu siêu việt, nó bay 


khăp mọi nơi, ôm trọn vẹn hư không. 


Người phối hợp là Samaya-Tara; có nghĩa là vị Cứu Độ 
của Lời Thiêng Liêng (Saviour of Sacred Word) hay Samaya. 
Có nhiều cách giải thích khác nhau về samaya trong giáo lý 
kim cương thừa, ở trong trường hợp này đó là sự viên thành 
hiện thực của tình huống sống động ngay khoảnh khắc đó. 


Còn có Kim Cương Thủ Bồ tát (Vajrapani), có nghĩa là 


Bài giảng 59 


người đang cầm kim cang vajra. Lại nữa, điều đó tượng trưng 
năng lực phi thường, Ngài là vị Bồ tát của năng lực. Và còn có 
Trừ Cái Chướng Bồ tát(Sarvanivaraviskambhim) Bồ tát tịnh 
hóa tất cả các chướng ngại. Nếu có chướng ngại nào xảy ra 
trong quá trình hoạt động của nghiệp, chướng ngại đó xuất 
phát từ sự mê lầm hay mắt khả năng tiếp cận với tình huồng 
sinh hoạt thực tế, cho nên vị Bồ tát này sẽ tây sạch những 
chướng ngại này. Nói cách khác, bộ nghiệp này chứa đựng cả 


hai; sự tây sạch các chướng ngại và năng lực thành tựu. 


Kế đến có các nữ Bồ tát là Gandha và Naivedya. Gandha là 
vị Bồ tát của hương thơm, Ngài mang the-omùi thơm tinh chất 
lây từ tất cả các loại cỏ, nó thê hiện những cảm giác hay những 
nhận biết bằng giác quan — để có được hành vi thiện xảo hiệu 
quả bạn cân sự nhận biết bằng giác quan ở mức độ phát triển 
cao. Nữ Bồ tát Naivedya cung cấp thức ăn - đây là loại thức 


ăn băng thiên định, nó nuôi dưỡng hành vithiện xảo. 


Bộ Nghiệp siêu vượt lên trên hành ấm (skandha of con- 
cept) và được nối kết với cõi Atula (cõi các thiên giới ganh 
ty) — sự mê lầm và sự kinh nghiệm trí huệ, cả hai đều có cùng 
một tính chất. Trong trường hợp này, cả hai đều có tính chất 
chiếm lây làm sở hữu, nhưng trí huệ bao quát trọn vẹn cái nên 
tảng của mọi khả tính, thấy biết mọi phương thức khả thi để 
giải quyết các tình huống ở cả các dạng chủ thể và khách thẻ, 
năng lực, cơ cấu, tánh khí, về tốc độ, về phạm vi không gian, 


và vân vân, trong khi mà sự mê lâm có một phương thức giải 


60 ĐẠI GIẢI THOÁT THÔNG QUA SỰ NGHE TRONG BARDO 


quyết các tình huống một cách rất hạn hẹp, bởi vì tự bản thân 
nó không bao giờ đã mở rộng ra được một tí nào cả. Sự mê lầm 
là trí huệ không được phát triển, một thứ trí huệ còn sơ khai, 


trong khi trí huệ thì ở dạng đã được phát triển trọn vẹn. 


NGÀY THỨ SÁU 


Kế tiếp có sự hội tụ ở thời điểm đỉnh cao của bốn mươi hai 
thiện thần bình yên. Năm Như Lai, bốn vị hộ pháp gìn giữ các 
công, bốn thiên nữ và sáu cõi thế gian xuất hiện cùng một lúc. 
Chúng ta bị choáng váng trong tình huống linh ảnh Năm Như 
Lai ngập đầy hư không khắp mười phương, trong tận cùng ngõ 
ngách cảm xúc, không chỗ nào có được một kẽ hở, không có 
chỗ ân núp, cũng không có một sơ sót nào bởi vì có bốn loại 
herukas canh giữ bốn hướng. 


Vị giữ công phía đông có tên là Bậc Chiến Thắng, ngài lo 
việc g1ữ yên mọi sự, nhưng ngài hiện ra với bộ mặt hung dữ 
khiến phát sinh bầu không khí nề sợ ở công đó, khiến cho bạn 
không nghĩ đến chuyện bỏ ra đi. Ngài thể hiện một phẩm chất 
bình yên mang tính cách vô địch, bất hoại. 


Vị thứ hai ở cổng phía nam, có tên là kẻ thù của Thần Chết 
(Yama). Ngài được nối kết với các hoạt động nghiệp quả gia 
tăng sự thịnh vượng. Sự thịnh vượng ở dưới dạng không gian 


và thời gian thì rất hạn chế, có tính toán hơn thua, ở đây ngài 


Bài giảng 61 


siêu vượt lên trên các hạn chê đó, ngài là Vua — người đứng 


trên Diễm Vương. 


Ở cổng phía tây là vị Hayagriva Đầu Ngựa (the Horse-head- 
ed Hayagriva) Ngài có chức năng tương đương với hệ thống 
báo động như tiếng hí của con ngựa có thể đánh thức bạn trong 
những tình huống bất ngờ. Nó liên quan đến sự phóng rọi ra 
lớn rộng bao quát, một kiểu quan tâm sáng suốt sao cho bạn 
không mắc kẹt vào sự đam mê, và bạn lúc nào cũng được đánh 
thức. 


Ở công phía bắc là Amrtakundali có nghĩa là cái vòng của 
Amrta hay loại thuốc chống chết. Nếu bất ngờ bị thúc dục tự 
tử vì mất hết hy vọng thì thuốc chống chết này giải cứu bạn; tự 
tử hoản toàn không phải là lối giải quyết vẫn đề. Bạn có được 
sự hiện diện bình yên vô địch, một hiện diện gia tăng không 
ngừng vượt khỏi ý niệm thời gian, không gian, một nguyên lý 
hấp dẫn phát ra sự báo động và một nguyên lý tự tử cho bạn 
thứ thuốc chống chết. Như vậy, từ sốc rễ, bạn hoàn toàn được 
khóa chặt ở trong, không cho phép bắt kỳ sai lệch nào. Thêm 
nữa, còn có những nguyên lý nữ tính của các vị nguyên lý nữ ở 
dạng cái móc câu, câu bạn như câu cá một khi bạn cô bỏ chạy. 
Hoặc bạn cô thoát đi trong hình thức cái tâm kiêu ngạo lắp đầy 
mọi khoảng trống không các khả năng khác có thể xảy ra thì 
vị thiên nữ với sợi thòng lọng cột chặt bạn từ đầu đến chân đề 
bạn không một cơ may để mở rộng tâm kiêu ngạo lớn ra. Một 


khả năng khác có thê xảy ra là với sự đam mê bạn bỏ chạy; sự 


62 ĐẠI GIẢI THOÁT THÔNG QUA SỰ NGHE TRONG BARDO 


đam mê đó dựa cơ sở trên tốc độ. Một thiên nữ với xâu chuỗi 
cột bạn lại sao cho bạn không thể di chuyên đôi chân bỏ chạy. 
Và nếu bạn cô hét lớn làm cho ai đó kinh hãi và làm cho bạn 
lệch hướng thì vị thiên nữ với cái chuông phát ra tiếng chuông 
rất lớn lấn át tiếng hét đe dọa và tiếng gầm từ đáy cơn giận 


của bạn. 


Rồi thì bạn bị đưa xuống đối mặt với sáu cõi sanh tử: Vị 
Phật của cõi trời, vị Phật cõi Atula, vị Phật cõi người, vị Phật 
cõi súc sanh, vị Phật cõi ngạ quỷ, và vị Phật cõi địa ngục. Tắt 
cả các hình ảnh này hiện ratừ trong trung tâm của tim bạn 


được liên kêt với xúc tình, đam mê, vui sướng. 


NGÀY THỨ BẢY 


Kế tiếp các vị Trì Minh Phật (Vidyadharas: người năm giữ 
sự hiểu biết sâu sắc, năng lực khám phá và thông tin) bắt đầu 
chiếu sáng từ trung tâm cô họng, đó là bản chất của nguyên 
lý giao tiếp. Các thần bình yên được gắn với khối óc. Lời nói 
là chiếc cầu giao tiếp thông tin giữa hai nơi, đó là các vị Trì 
Minh Phật. Trì Minh có nghĩa là người nắm giữ sự hiểu thấu 
đáo không phải có tính bình yên hay hung nộ, nhưng là trung 
gian, vô ký. Các ngài rất có ấn tượng, có quyền lực vượt trội 
và rất trang nghiêm, thể hiện sắc thân thiêng liêng của các vị 
guru kim cương thừa, sở hữu oai lực vượt lên trên các khía 


cạnh huyền bí diệu kỳ của vũ trụ. 


Bài giảng 63 


Đông thời, ánh sáng xanh lá cây của cõi súc sanh xuât 
hiện, tượng trưng cho vô minh cân sự giảng dạy của vị guru 


đề soI tỏ nó. 


CÁC THÂN XUNG NỘ 


Giờ đây, những nguyên lý của Năm Như Lai được chuyển 
hóa thành ra các thần herukas cùng với các vị phối hợp. Tính 
chất cơ bản của Ngũ Bộ Phật vẫn tiếp tục, nhưng giờ đây được 
diễn đạt theo cách thức rất kịch tính; đó là năng lực của kim 
cương vajra, hoa sen vân vân thay vì ở dạng nguyên tính cơ 
bản. Các vị herukas có ba đầu sáu tay. Ý nghĩa tượng trưng ở 
đăng sau hình dáng nhiều tay nhiều đầu này là oai lực của sự 
biến hóa được diễn đạt trong chuyện thân thoại về khả năng 


chinh phục của thần Rudra. 


Rudra là một hình tượng, tượng trưng sự hoàn thành ngã 
tính một cách trọn vẹn. Ngày xưa có hai người bạn cùng học 
một thầy, vị thầy giảng rằng tinh túy của giáo pháp của ông là 
trí huệ bản nhiên (spontaneous wisdom), thậm chí ngay cả khi 
ta tự ý buông thả để can dự vào những hành vi quá đáng, thì 
các hành vi đó như đám mây trong bầu trời sẽ được tan mắt 
bởi tính bản nhiên rất căn cơ đó (fundamental spontanei-ty). 
Hai người học trò đã hiểu giáo lý đó theo cách hoàn toàn khác 
nhau. Một người ra đi, bắt đầu hành trì theo cách bản nhiên đối 


với cá tính riêng của ông ta, thiện cũng như bắt thiện, và đạt 


64 ĐẠI GIẢI THOÁT THÔNG QUA SỰ NGHE TRONG BARDO 


được đến chỗ có khả năng giải phóng các cá tính riêng đó một 
cách bản nhiên không hề có một tí sự cưỡng bức — không khu- 
yến khích yếm trợ cũng không đàn áp chúng. Người kia bỏ ra 
đi lập nhà thô tổ chức một đám du đãng hành động buông thả, 


cướp bóc các làng mạc, chém giêt đàn ông, băc cóc đàn bà. 


Ít lâu sau hai người gặp lại nhau và đều quá bất ngờ về sự 
khác biệt của kiểu sống theo tính bản nhiên tự phát của người 
bạn mình, họ bèn quyết định tìm lại người thây để hỏi. Hai 
người học trò đều trình bảy kinh nghiệm của mình cho thầy 
nghe, người thầy nói rằng người đâu tiên đã làm đúng, người 
thứ hai đã sai. Nhưng người học trò thứ hai này không thể chịu 
đựng được khi thấy rằng mọi nỗ lực cô găắngcủa mình đã bị 
chỉ trích kết tội, nên ông rút gươm và giết chết vị thầy ngay 
tức khắc. 


Khi người học trò ác độc đó đên lúc phải chêt, ông ta tái 
sanh liên tục, năm trăm kiêp làm con bò cạp, năm trăm kiêp 
làm chó sói, và còn nhiêu nữa, và cuôi cùng ông ta tái sanh vào 


cõi trời làm Rudra. 


Khi sanh ra, ông ta có ba đầu và sáu tay với những móng 
vuốt và răng màu nâu, đầy đủ. Mẹ ông ta chết ngay khi ông 
ta mới sanh, và các vị trời quá kinh hãi nên đưa thi thể người 
mẹ cùng với ông ta đến nhà mồ, và bỏ vào một cái mồ. Đứa 
bé (tức ông ta) được sống sót nhờ hút máu và ăn thịt sống 
của mẹ, nên ông ta trở nên trông rất kinh hãi, rất khỏe và rất 


mạnh. Ông ta đi quanh quân vùng nghĩa địa, tụ họp điều khiển 


Bài giảng 6S 


các con ma, các thần ở trong vùng, ông ta tạo lập vương quốc 
riêng cho mình như đã làm trước đây, cứ thế bành trướng cho 


đên khi ông ta cai quản được toàn bộ ba cõi. 


Đến lúc này, vị thầy và người bạn đồng môn đã đạt giác 
ngộ trước rồi, giờ đây họ nghĩ răng họ phải điều phục ông ta. 
Do đó Kim Cương Thủ (Vajrapani), tự biểu lộ ra thành thần 
Hayagriva có gương mặt đỏ trông đữ tợn với cái đầu ngựa, 
hí vang ba tiếng để công bố sự có mặt của mình trong vương 
quốc Rudra. Rồi, ngài xâm nhập vào bên trong thân thể của 
Rudra theo ngõ hậu môn; bấy giờ Rudra bị khuất phục, đồng 
ý dâng hiến thân thể mình làm một phương tiện, một công cụ. 
Tất cả những lễ vật tượng trưng vương quyên và trang phục 
nhà vua của Rudra như vương miệng bằng sọ người, tách uống 
nước bằng sọ người, các món trang sức bằng xương, áo bằng 
da cọp, khăn choảng bằng da người và da voi, áo giáp, đôi 
cánh, cái mũ hình trăng lưỡi liềm trên đầu, vân vân đều tức 


thời biến thành ra trang phục của thân heruka. 


Trước hết, có vị Heruka Vĩ Đại, ngài không có liên kết 
với bất kỳ vị Phật nào trong Năm Bộ Như Lai, ngài là khoảng 
không giữa năm Bộ Phật. VỊ Heruka Vĩ Đại sáng tạo ra năng 
lực căn bản cho các vị Heruka xung nộ, ngài cũng tạo năng lực 
cho cho các vị Heruka Phật, Heruka Kim Cương, Heruka Bảo 
Sanh, Heruka Hoa Sen, Heruka Nghiệp cùng với các vị phối 
hợp tương ứng. Các vị thể hiện phẩm chất tàn bạo, sung sức, 


vô địch của năng lực. Ngũ Bộ, vê cơ bản, là một thê có tính 


66 ĐẠI GIẢI THOÁT THÔNG QUA SỰ NGHE TRONG BARDO 


cách bình yên, mở toang, thụ động, bởi vì hoàn toàn ồn định, 
không có gì có thể khuấy động được; ở đây, sức mạnh vô biên 
của thể tánh bình yên đó đang thê hiện ở dạng xung nộ. Nó 
thường được mô tả như là sự giận dữ vì quá thương yêu chứ 
không phải căm ghét. 


Rồi có những gauris — những thiên nữ trang phục màu 
trăng — một kiểu năng lực dữ dội khác nữa. Năm vị herukas 
với năng lực thế nào thì hiện ra như thế, còn ở đây các gauris 
này là loại năng lực kích hoạt. VỊ gaur1 áo trăng nhảy múa 
quanh một tử thi, bả muốn dập tắt tiễn trình các niệm, cho nên 
bà ta cầm một tích trượng làm băng thi thể một đứa bé. Thông 
thường, một thi thể tượng trưng trạng thái vô ký căn bản của 
chúng sanh; một thi thể đã không còn sống là một thê không 
còn những niệm được khởi lên nữa, chăng có niệm thiện, nệm 
ác — đó là trạng thái bất nhị của tâm. Đến lượt thiên nữ gauri áo 
vàng cầm một cái cung và một cây tên bắn, bà đã đạt được sự 
phối hợp giữa kiến thức và phương tiện thiện xảo, công việc 
của bà là hợp nhất hai thứ đó lại. Rồi có gauri áo đỏ, cầm một 
ngọn cờ chiến thắng làm bằng da của con quái vật ở dưới biên. 
Quái vật ở biển tượng trưng cho sự thật chung của cõi sanh tử 
không thể thoát ra được; bà cầm nó ở dạng một ngọn cờ điều, 
ngụ ý rằng không chối bỏ mà chấp nhận cõi sanh tử như nó 
như vậy. Đến lượt ở phương bắc là Vetali, màu đen, cầm một 
kim cương sử và một cái tách băng sọ người, bà tượng trưng 
phẩm chát bắt biến của pháp tánh kim cương sử là bất hoại và 


cái tách băng sọ người là một biêu tượng khác nữa của phương 


Bài giảng 67 


tiện thiện xảo. Chúng ta không cần đi sâu vào chỉ tiết những 
điều này, chỉ nêu ra ý cơ bản về các gauris này cùng với những 
thông tri kết hợp với mạn đà la xung nộ, mỗi hình ảnh đặc biệt 
đều có một chức năng trong việc hoàn thành năng lực đặc biệt 
đó. 


Các thần xung nộ đại diện cho sự hy vọng, và các thần 
bình yên đại diện cho sự kinh sợ. Sự kinh sợ này trong ý nghĩa 
kinh tởm và khó chịu bởi vì là gì thì trong một chừng mực nào 
đó cái ngã cũng không thể điều động được các thân; các vị 
đó hoàn toàn không khuất phục, các vị không bao giờ kháng 
cự. Tính chất hy vọng của năng lực xung nộ là hy vọng trong 
ý nghĩa của một tình huống sáng tạo liên tục không ngừng, 
được thấy như nó thực sự như vậy, như một năng lực vô ký cơ 
bản được liên tục không ngừng, chắng phải thiện, cũng chăng 
phải ác. Tình huống đó dường như tràn ngập tất cả và vượt ra 
ngoài sự điều khiển của bạn. Xu hướng là hoảng sợ, là nghĩ 
rằng mình có thê điều khiển được; nó giống như việc bất thình 
lình nhận thấy mình đang chạy xe rất nhanh nên đạp thắng 
lại và vì thắng gấp nên gây ra tai nạn. Chức năng của các vị 
gaur1s là xen vào giữa thân và tâm. Trong trường hợp này tâm 
là trí sáng suốt và thân là tính cách của một hành động bất ngờ 
không kịp suy nghĩ. Các vị gaurIs chận ngang giữa trí và hành 
động, họ cắt đứt sự liên tục tự che chở do cái ngã làm ra; đó 
là tính chất đữ dộicủa các vị gauris. Họ là thay đổi hoàn toàn 
năng lực hủy diệt thành ra năng lực sáng tạo. Cho nên nội lực 


của tính cách bất ngờ không kịp suy nghĩ của một hành động 


68 ĐẠI GIẢI THOÁT THÔNG QUA SỰ NGHE TRONG BARDO 


hay một sự hoảng sợ được chuyền đổi hoàn toàn, giống y như 


thân của quỷ vương Rudra thay đổi hoản toàn thảnh ra heruka. 


NGƯỜI ĐANG SẮP CHÉT 


Theo văn hóa Tây Tạng, người ta dường như không col cái 
chết như một cái gì đáng sợ, đặc biệt khó khăn; nhưng ở đây — 
ở các nước phương Tây nảy — người ta thấy quá khó khăn để 
nói đến cái chết. Không ai nói cho họ biết về sự thật sau cùng 
này. Chính sự chối bỏ kinh khủng này, sự từ chối tình thương 
rất cơ bản này đã khiến cho không có ai muốn giúp đỡ tâm 
thức của người sắp chết. Trừ phi người sắp chết đang ở trong 
trạng thái mê man bắt tỉnh hay không thể nghe nói được, còn 
không thì trong những trường hợp thông thường người đó cần 
được bảo cho biết là ông ta sắp chết. Thật ra, có thể khó nói 
như vậy, nhưng nếu bạn là người bạn, là chồng hay vợ thì lúc 
này là cơ hội lớn nhất để bày tỏ sự tin cậy thực sự. Sẽ có một 
tình huống hài lòng đến cho ông ta vì rằng cuối cùng còn có 
người để ý chăm lo cho, rằng người đó không đang nói điều 
đạo đức giả, nói láo để vừa lòng, như đã từng lừa dối như vậy 
trong lúc ông ta còn sống. Niềm tin cậy tận đáy lòng đó sẽ là 
rất tuyệt vời, chính nó sẽ gút lại thành ra sự chân thật tối hậu. 
Chúng ta nên có gắng phát sanh nguyên lý này. Điều quan 
trọng là giữ mối liên hệ với người sắp chết, bảo với ông ta 


rằng vào thời khắc đó, cái chết không phải là sự không thể có 


Bài giảng 69 


— sự tưởng tượng, nhưng là sự việc thực tế đang xảy ra. Bạn 
hãy nói: “Cái chết đang xảy ra thực, chúng tôi là bạn của bạn, 
chúng tôi đang canh chừng cái chết của bạn. Chúng tôi biết 
bạn đang sắp chết và bạn cũng biết bạn đang sắp chết, chúng ta 
thực sự cùng nhau hiểu được điều này.” Đó là sự thê hiện tình 
bạn và sự cảm thông tốt nhất, dịu đàng nhất, nó biểu lộ sự cảm 
kích vô cùng sâu sắc đối với người sắp chết. Bạn có thể nên 
quan sát đến thể trạng của ông ta, để ý tới sự suy sụp đù rất vi 
tế trong thính giác, khả năng giao tiếp nghe nói, trong các giác 
quan của cơ thể, sự diễn đạt biều lộ trên gương mặt, vân vân. 
Nhưng có những người có sức mạnh tâm linh rất ư mãnh liệt, 
họ có thể luôn nở nụ cười trong giây phút cuối cùng, cô chống 
lại sự suy sụp của các giác quan, chống lại “cái lão” cho nên 
người ta nên nhận ra tình huống này nữa. Việc đọc suông văn 
bản giáo lý “Giải Thoát Thông Qua Sự Nghe” này thì không 
đủ, người sắp chết cần biết rằng bạn đang cử hành một nghi lễ 
nảo đó cần cho ông ta. Bạn nên có sự hiểu biết về toàn bộ vấn 
đề, không phải chỉ đọc suông, mà làm sao như thể đang nói 
chuyện với nhau: “Bạn sắp chết, bạn sắp xa rời bạn bè, gia đình 
bạn, những gì ưa thích, môi trường chung quanh sẽ không còn 
đó nữa, bạn sắp xa rời chúng tôi. Nhưng đồng thời, một điều gì 
đó vẫn tiếp tục, đó là mối quan hệ tích cực thiện hạnh giữa bạn 
với bạn bè và với đạo pháp, nên hãy giữ gìn sự liên tục tự căn 
bản đó, nó hoàn toàn vô ngã. Khi bạn chết, sẽ trải qua đủ tất cả 
các thứ kinh nghiệm bị tổn thương rất khó chịu: phải bỏ thân 


xác lại, bạn cũng sẽ có những kỷ niệm cũ trở lại với bạn như 


70 ĐẠI GIẢI THOÁT THÔNG QUA SỰ NGHE TRONG BARDO 


những cảnh trong giấc mộng. Dù bất cứ những ảnh hiện những 
thứ cảnh trong mộng hiện ra ra sao đi nữa, thì bạn hãy thuần 
chỉ liên hệ với điều đang xảy ra hơn là bỏ chạy đi. Hãy ở lại 
đó, thuần chỉ liên hệ với nó.” Trong khi bạn đang nói chuyện 
với người sắp chết những lời như thế, trí sáng suốt và sự nhận 
thức (ín telligence and consciousness) của ông ta đang suy 
sụp, nhưng đông thời ông ta cũng phát triển một thứ nhận thức 
cao độ hơn đối với tình cảm những người xung quanh, nên nếu 
bạn có được nhiệt tình tự đáy lòng và sự tin tưởng sâu sắc rằng 
điều bạn đang nói cho ông ta nghe là sự thật chứ không phải 
những điều người ta bảo bạn nói, thì điều đó thật sự rất quan 
trọng. Cũng có thể nên giải thích một cách đơn giản về tiến 
trình của sự suy sụp tan rã từ đất sang nước, nước sang nhiệt 
và vân vân, tiến trình suy sụp từng bước này của thân xác cuối 
cùng kết thúc trong tạng linh quang (luminosity principle). Để 
đem người đó vào trạng thái linh quang, bạn cần một cái nền 
— một điểm tựa — cơ bản để dựa vào đó, và cái nền đất cơ bản 
nảy chính là sự kiên cô của người đó. “Các bạn bè biết rằng 
bạn sắp sửa chết, nhưng không ai sợ hay ky, họ đều thực sự có 
mặt ở đây, họ đang nói với bạn rằng bạn sắp chết, không có gì 
đáng ngờ sau lưng bạn.” Việc có mặt đầy đủ mọi người xung 
quanh người sắp chết là điều rất quan trọng. Dựa vào cái hiện 
tiền mà thôi sẽ có tác động mãnh liệt cùng cực bởi vì ở thời 
điểm đó có sự không tin cậy đối với thân cũng như tâm. Đầu 
óc và thân xác đang suy sụp, nên bạn chỉ dựa vào tình huống 


đó (cái hiện tiên) mà cung câp nên tảng vững chắc. Bao lâu mà 


Bài giảng 7] 


các ảnh hiện của các thần bình yên và các thần xung nộ còn 
xuất hiện, người chết phải tự mình thiết lập mối quan hệ với 
các ảnh hiện đó. Sách Tử thư nói rằng bạn nên có gọi linh hồn 
người chết xuất hiện và bảo cho người ấy biết về các ảnh hiện 
nếu vẫn còn có sự liên tục (ý thức) thì bạn có thê làm điều đó 
nhưng với người chết là một người bình thường thì việc đó sẽ 
là việc đoán mò, không có chứng cứ thực sự là bạn đã không 
mất sự tiếp xúc được với người đó. Toàn bộ vấn đề ở đây là, 
khi bạn đọc những hướng dẫn (của Tử thư) cho người đang 
chết, thực sự bạn đang nói chuyện với chính bạn. Trạng thái 
ốn định của bạn sẽ là một phần giúp cho người chết, cho nên 
nếu bạn ồn định thì tự động, người chết đang trong trạng thái 
bardo sẽ được lôi cuốn vào đó. Nói cách khác, hãy thể hiện 
một tình huống rất sáng suốt và kiên định đối với người sắp 
chết. Hãy xác lập sự nói kết với ông ta, đồng thời hãy mở rộng 


tâm lòng đôi với nhau và phát triên sự gặp gỡ của hai tâm. 


72 ĐẠI GIẢI THOÁT THÔNG QUA SỰ NGHE TRONG BARDO 


ĐẠI GIẢI THOÁT 
THÔNG QUA SỰ NGHE 
TRONG BARDO 


CHÁNH VĂN 


Chánh văn 73 


Kinh lễ Chư Thây tôn kính, là Ba Thân: 
Đức A4 Di Đà Phật, Vô Lượng Quang, là Pháp Thán, 


Chu Thần Bình Yên và Xung Nộ trong Bộ Hoa Sen, là Báo 
Thán, 

Đức Liên Hoa Sanh, Người Che Chở cho Chúng sanh, là 
Hóa Thân. ~ 


Đại Giải Thoát Thông Qua Sự Nghe” này — phương tiện 
giải thoát trong giai đoạn Bardo cho các hành giả trung căn — 
gồm có ba phần: phần dẫn nhập, phần chủ đề chính, và phần 
kết luận. + 


Trước hết là phần dẫn nhập, phương tiện giải thoát cho loài 
người. Trước tiên, người! cần nghiên cứu những lời giáo huấn, 
chúng chắc chăn sẽ giải thoát cho ai có thượng căn; nhưng 
nếu những giáo huấn đó không tác dụng, người phải thực hiện 
phép chuyền di tâm thức (the ejection of consciousness) nó 
sẽ giúp giải thoát một cách tự nhiên lúc vừa nghĩ đến nó khi 
ở trong giai đoạn bardo ngay lúc đối diện cái chết. Cách này 
sẽ chắc chăn giải thoát cho các hành giả (yogins) trung căn; 
nhưng nếu cách này không tác dụng, người phải cố gắng tận 
lực trong phép Đại Giải Thoát Thông Qua Sự Nghe” (Great 
Liberation through Hearing) khi ở trong giai đoạn bardo Pháp 
Tánh (bardo of dharmata, Cheuny1 bardo). + 


! người (one): chỉ cho người đọc bộ này cho người chết nghe. 


74 ĐẠI GIẢI THOÁT THÔNG QUA SỰ NGHE TRONG BARDO 


Do đó, trước hết hành giả cần nên theo dõi diễn biến các 
dấu hiệu của cái chết chiếu theo chỉ dẫn của Sự Giải Thoát Tự 
Nhiên của các Dấu Hiệu của cái Chết”, và khi các dấu hiệu 
đó chắc chắn đã hoàn tất, hành giả cần thực hiện phép chuyền 
di tâm thức, nó giúp giải thoát một cách tự nhiên ngay khi nó 
được nghĩ tới. Nếu sự chuyên di có hiệu quả thì không cần 
đọc bộ giáo huấn Đại Giải Thoát Thông Qua Sự Nghe”, nhưng 
nếu không được, thì bộ sách Giải Thoát này nên được đọc một 


cách rõ ràng, chính xác, sát bên cạnh tử thi. + 


Nếu tử thi không có tại chỗ, người phải ngồi trên giường 
hay ghế mà người chết từng năm hay ngồi, và trong khi công 
bố quyền năng của chân lý — người nên cầu vong linh người 
chết và đọc trong khi đó tưởng tượng người chết ngồi đối diện 
và đang nghe đọc. Vào lúc này không nên có những tiếng 
than khóc nên các họ hàng phải làm thỉnh, nín khóc. Nếu tử 
thi có tại chỗ, trong suốt thời gian từ lúc tắt thở đến khi mạch 
(ở động mạch) ngưng đập, vị thầy (guru) hay một đạo huynh, 
người mà người chết rất thương yêu tin tưởng, nên đọc bộ giáo 
huấn Đại Giải Thoát Thông Qua Sự Nghe” này, đọc gần sát lỗ 


tai người chết. + 


Giáo lý Giải Thoát Thông Qua Sự Nghe”. Nên trần thiết 


một nghi lễ cúng dường Tam Bảo? một cách chu đáo nếu có lễ 


? Tam Bảo: Phật hay chân lý giác ngộ (principle of enlight-enmernt); Pháp 
hay giáo lý hiên dương giác ngộ (teaching which proclaims enlighten- 
menft); Tăng hay tăng đoàn tu hànhPháp (commumrty practices the Dhar- 
ma). 


Chánh văn 75 


vật, nhưng nếu không có lễ vật, người nên dâng cúng những lễ 
vật có sẵn, rồi hãy quán tưởng những lễ vật còn lại vô lượng 
vô biên. Người nên đọc từ ba đến bảy lần bài kệ: Cầu Nguyện 
chư Phật chư Bồ Tát Cứu Thoát” (Inspiration — Prayer Calling 
on the Buddhas and Bodisattvas for Rescue) sau đó đọc lớn 
tiếng bài Cầu Nguyện để Giải Thoát Khỏi Lỗi Đi Nguy Hiểm 
của Bardo” (In-spiration — Prayer for Deliverance from the 
Dangerous Pathway Verses of the Bardo) và bài N⁄zng Cáu 
Kệ Chánh về Sáu Bardo ” (Main Verses of the Bardo). Sau đó, 
đọc bộ giáo huấn Đại Giải Thoát 7»ông Qua Sự Nghe” từ ba 


đến bảy lần. + 


Bộ giáo huấn có ba phần: phần chỉ cho thấy linh quang 
(luminosity) trong Bardo vào lúc đối diện cái chết, lời nhắc 
nhớ lớn về sự chỉ bảy trong giai đoạn Bardo Pháp tánh, và 
những hướng dẫn đề đóng lại lối vào mẫu thai trong bardo trở 
thành. ~ 


Trước hết là phần chỉ cho thấy linh quang trong Bar-do vào 
lúc đối diện cái chết. Bằng cách nghe đọc bộ sách này, tất cả 
các hạng người bình thường, những người đã học được giáo 
pháp nhưng chưa nhận ra dù họ sáng suốt, hay những người 
nhận ra được, nhưng tu tập ít, tất cả họ sẽ nhận ra được linh 
quang căn bản vả bỏ qua kinh nghiệm bardo để trực tiếp đạt 


đến Pháp thân vô sanh. ~ 


Phương pháp khai thị (instruction): tốt nhất là vị bổn sư 


chính, người mà người chết đã học pháp, nếu không là một sư 


76 ĐẠI GIẢI THOÁT THÔNG QUA SỰ NGHE TRONG BARDO 


huynh mà người chết đã cùng phát nguyện giới thiêng liêng 
(samaya vow) hay một huynh đệ cùng dòng tu. Nếu không có 
những người này, thì nên chọn một người có thể đọc lớn, rõ, 
chính xác và đọc bộ này nhiều lần. Được như vậy, người chết 
sẽ được nhắc để nhớ lại những gì mà vị thầy đã chỉ cho ông 
ta thấy, và chắc chắn không nghi ngờ nảo cả, ông ta sẽ lập tức 


nhận ra linh quangcăn bản và ông ta sẽ được giải thoát. + 


Thời gian khai thị: khi sự thở đã ngưng, khí (pra-na) được 
rút vào kinh trí huệ trung ương (w1s-dom-dhuti)? và linh quang 
thoát khỏi những phức tạp phiền nhiễu sẽ chiếu sáng rõ trong 
thức (consciousness). Nếu khí bị đi sai đường và thoát vào 
trong hai kinh nhánh (nadis) bên trái và bên phải thì trạng thái 
bardo xuất hiện tức thì, thế nên bộ giáo huấn cần được đọc 
trước khi khí thoát vào kinh nhánh bên phải và bên trái. Từ sau 
khi ngưng thở, thời gian mà nhịp đập bên trong vẫn còn hoạt 


động bằng thời gian một bữa ăn. ~ 


Phương pháp khai thị: khi hơi thở sắp sửa ngưng, tốt nhất 
là thực hiện phép chuyển di tâm thức (pho-ba) cho có hiệu 
quả, nhưng nếu việc đó không kết quả, người phải nên đọc 
những lời này: 


Này thiện nam (tín nữ) (tên), bây giờ đã tới lúc con (hay 
ngươi, v.v... tùy cách xưng hô) phải tìm con đường. Ngay khi 


3 prana: năng lực hay sinh lực (energy or life-ferce), cái chuyền tải tâm và 
thức (the bearer of mind and conscIousness). 

# wisdom-dhuti: kinh trí huệ trung ương của khí lực (the wis-dom central 
pathway of prana). 


Chánh văn 77 


hơi thở của con ngừng lại, trước mặt con xuất hiện linh quang 
căn bản của bardo đầu tiên, cái mà vị thầy đã từng chỉ cho 
con. Đó là pháp tánh (dharmata) mở suốt và trống rỗng như 
hư không, tánh rỗng rang quang minh, tâm trần trụi thanh tịnh 
không có tâm điểm cũng không có ngoại vi. Con hãy nhận ra 
và an trú trong trạng thái đó và đồng thời Thầy sẽ chỉ cho con 
thấy." + 


Chắc chắn điều này sẽ được in sâu vào tâm nếu được nói 
vào lỗ tai câu trên cho tới khi ông ta ngưng thở. Rồi khi biết đã 
ngưng thở, người hãy đặt ông ta nằm nghiêng bên phải như thế 
năm sư tử và ấn mạnh vào hai động mạch đang đập — nó đưa 
tới giấc ngủ — cho đến khi hai động mạch đó ngưng đập. Rồi 
thì, khí (prana) đã vào trong kinh trung ương (dhuti) sẽ không 
thể quay trở lại, và chắc chắn sẽ đi lên thông qua lỗ thóp trên 
đỉnh đầu (brahmarandhra).° 


Giờ đây cần đọc lên lời chỉ dẫn. Vào lúc này, bardo đầu tiên 
— người ta gọi là linh quang pháp tánh (luminosity of dharma- 
ta), tức là tâm vốn nguyên vẹn không méo mó (undis-torted 
mind) của pháp thân, sẽ hiển lộ trong tâm của mọi chúng sanh. 
Người thường thì gọi trạng thái này là không có ý thức bởi 
vì khí chìm trong kinh trung ương (avadhuti hay dhuti) trong 
suốt quãng thời gian từ lúc ngưng thở đến khi nhịp động mạch 
ngưng đập. Quãng thời gian này dài ngắn không nhất định, tùy 
thuộc vào điều kiện tâm linh và giai đoạn tu hành Du già (yo- 


Š bhahmarandhra: một lỗ nhỏ trên đỉnh đầu đó là chỗ cao nhất của kinh khí 
lực trung ương, mà thức sẽ trôi lên sau khi chêtnêu thức được giải thoát. 


78 ĐẠI GIẢI THOÁT THÔNG QUA SỰ NGHE TRONG BARDO 

gic training). Nó sẽ kéo dài đối với những ai đã tu tập nhiều, 
đã ôn định trong phép tu thiền an định (samatha) và nhạy bén. 
Khi chỉ bày cho người đã tu được như vậy, người nên lập đi 
lập lại lời chỉ dẫn cho đến khi chất lỏng màu lợt (pus) chảy rỉ 
ra ở chỗ các khiếu của thân người chết. Đối với những người 
độc ác, lạnh lùng thì khoảng thời gian đó không lâu hơn một 
cái khảy móng tay, nhưng trong một số người thì quãng thời 
gian đó kéo dài bằng một bữa ăn. Như đa số kinh (su-tra) và 
tantra dạy rằng thời gian không có ý thức đó kéo dải bốn ngày 
rưỡi, nên nói chung, người phải nên ráng hết sức chỉ bày cho 


thấy được linh quang trong quãng thời gian đó. + 


Phương pháp khai thị: nếu người chết có khả năng, người 
ây sẽ tự thực hiện theo như những lời chỉ dạy đã học được 
trước kia. Nhưng nếu ông ta không thê tự làm được, thì vị thầy 
hay đệ tử của thây hay một sư huynh và rất thân, sẽ ngồi sát 
bên cạnh ông ta và đọc lớn rõ ràng diễn biến thứ lớp các dấu 
hiệu cái chết như sau: Giờ đang hiện diện dấu hiệu đất chuyên 
thành ra nước, nước chuyên thành nhiệt, nhiệt chuyền thành 
không khí, không khí chuyền thành thức...” Khi tiến trình này 
sắp hoàn tất, ông ta nên được thúc đây đề nuôi dưỡng một thái 
độ như sau: Này thiện nam tín nữ” nếu người chết là một vị 
thầy thì: Thưa đại sư (guru)” rồi đọc tiếp: chớ để các niệm của 
mình đi lang thang.” Hãy đọc nhỏ điều này vào lỗ tai ông ta. 
Nếu người chết là huynh đệ đồng môn hay một người khác, 


người phải đọc tên ông ta cùng những lời sau: + 


Chánh văn 79 


Này thiện nam (tín nữ), sự việc gọi là chết giờ đây đã xảy 
đến, cho nên con nên nuôi giữ thái độ như thế này: “Tôi đã tới 
thời điểm cái chết, cho nên giờ đây thông qua cái chết nảy tôi 
sẽ chỉ nuôi dưỡng thái độ có được trạng thái tâm giác ngộ (Bồ 
đề tâm), có được đại từ đại bi, đạt tới sự giác ngộ toản triệt vì 
lợi ích của chúng sanh hữu tình vô biên như hư không. Với 
thái độ này, vào thời điểm đặc biệt này vì lợi ích của chúng 
sanh hữu tình, tôi sẽ nhận ra linh quang của cái chết (luminos- 
1y of death) chính là Pháp thân (dharmakaya) và khi đạt tới sự 
chứng ngộ tối thượng của Đại Ânế trong trạng thái đó, tôi sẽ 
hành động vì sự tốt lành của tất cả chúng sanh. Nếu tôi không 
đạt được Đại Ấn đó, tôi sẽ nhận ra trạng tháibardo như chính 
nó là và khi đạt tới Đại Ấn không thê phân chia trong bardo, 
tôi sẽ hành động vì điều tốt lành của tất cả chúng sanh vô biên 
như hư không, bằng đủ các cách thức nào có thê có ảnh hưởng 
đến họ. Nhất tâm với thái độ này con nên nhớ và thực hành 
bắt cứ giáo lý thiền định nào mà con đã được giảng trong quá 
khứ.” + 


Những lời nói trên phải được đọc rõ ràng từng chữ với đôi 
môi kê sát lỗ tai ông ta, sao cho đề có thể nhắc ông ta nhớ lại 
sự thực hành mà không đề ông ta lạc mắt sự chú tâm dù chỉ 


5 Đại Ấn (Great Symbol) (Tây Tạng phyag-rgyu-chen-po, Sanskrit maha- 
muára) là sự thực hành thiền định Kim Cương thừa, trong đó toàn bộ kinh 
nghiệm được chuyền thành deity (thần) và mandala; trong trạng thái này 
đại phúc lạc (mahasu-kha) được sản sinh từ sự hợp nhất các khía cạnh nữ 
tánh và nam tánh của thực hành — đó là phương tiện thiện xảotức là lòng 
đại bị và trí huệ tức không tánh (upaya và prajna). Đó là sự nhận thức 
(perception) trực tiếp sự thiêng liêng và sự linh động của đời sống. 


S0 ĐẠI GIẢI THOÁT THÔNG QUA SỰ NGHE TRONG BARDO 


một giây. Rồi khi hơi thở hoàn toàn ngưng, người phải nên ấn 
mạnh động mạch dẫn tới giác ngủ, và nhắc cho nhớ lại những 
lời này như sau (nếu người chết là vị thầy hay huynh đệ cao 
hơn): + 


Thưa Đại Sư (hay sư huynh) giờ đây linh quang cơ bản 
đang chiếu sáng trước Thầy, Thầy hãy nhận ra nó và an trú 


trong sự thực hành.” + 


Nếu người chết là những người khác, người nên khai thị 
như sau: ~ 


Này thiện nam (tín nữ) (tên), hãy nghe đây. Bây giờ, linh 
quang thanh tịnh của pháp tánh đang chiếu sáng trước con, con 
hãy nhận ra nó. Này thiện nam (tín nữ), ngay thời điểm này 
trạng thái tâm của con vốn là tánh Không thanh tịnh, không có 
bản chất nào cả, không vật chất cũng không tính chất chăng 
hạn như màu sắc, mà thuần chỉ tánh Không thanh tịnh, đây 
là pháp tánh, tức Phật Mẫu Samantabhadri. Nhưng trạng thái 
tâm này không phải là “không trơ”; nó vô chướng ngại, sáng 
ngời, thanh tịnh và sinh động; tâm này là Phật nguyên thủy 
Samantabhadra.” Bản chất của tâm con là tánh Không, không 
có bất kỳ chất liệu nào, đồng thời sinh động và quang minh, 
7 Samantabhadra và Samantabhadri (Tây Tạng kun-tu-bzang-po và kun- 
tu-bzang-mo) biểu thị sự không thể tách rời của đại bỉ và trí huệ, hai 
thông SỐ của giác ngộ. Với tư cách là sự biểu lộ của Pháp thân, hai vị 
là nguồn gốc của Ngũ Bộ Phật, và chính Ngũ Bộ Phật lưu xuất từ hai VỊ 
và hiện diện ở hình thức Báo thân. Theo ý nghĩa này, trong truyên thông 


Nyingma, Phật Samantabhadra được biết dưới tên là adibuddha, tức là 
Phật nguyên thủy. Đó cũng là tên một vị Bô tát xuât hiện vào ngày thứ 


Chánh văn 81 


cả hai điều đó không thê tách rời nhau; đây là Pháp thân Phật. 
Trong những tâm của con thì tâm này là tánh Không và linh 
quang hợp nhất không thê tách rời trong hình thức một khối 
ánh sáng vĩ đại, không sanh không diệt, bởi thế đó là Phật của 
Ánh sáng Bắt tử (Buddha of Immortal Light). Tất cả sự cần 
thiết là nhận ra điều này. Khi con thấu rõ rằng bản tánh thanh 
tịnh này của tâm con chính là Phật thì nhìn vào trong tự tâm có 


nghĩa là đang an trú trong tâm Phật (buddha-mind).” + 


Nên lập đi lập lại đoạn khai thị này ba đến bảy lần, đọc rõ 
ràng chính xác từng lời. Thứ nhất nó sẽ nhắc cho ông ta nhớ lại 
những gì mà trước đây vị Thầy đã chỉ bày cho ông ta; thứ hai, 
ông ta sẽ nhận biết tâm trần trụi của riêng mình chính là linh 
quang; thứ ba, khi đã nhận biết như vậy, ông ta sẽ trở nên hợp 
nhất một cách không thê tách rời với Pháp thân và chắc chắn 


ông ta đạt giải thoát. + 


Nếu ông ta nhận ra linh quang đầu tiên, ông ta sẽ được giải 
thoát. Nhưng nếu sợ rằng ông ta đã không nhận ra linh quang 
đầu tiên đó, thì cái gọi là linh quang thứ hai sẽ chiếu sáng, và 
nó xuất hiện sau hơi thở đã ngưng một thời gian hơn một bữa 


ăn một chút. ~ 


Tùy theo nghiệp thiện hay nghiệp ác, khí (prana) thoát đi 
vào trong kinh năng lực (nadi) bên trái hay bên phải và rồi đi 
ra ngoài thông qua các khiếu của thân, vả thức bỗng trở nên 
minh bạch. Nói rằng thời gian-linh quang thứ hai chiếu sáng 


ba của bardo. 


82 ĐẠI GIẢI THOÁT THÔNG QUA SỰ NGHE TRONG BARDO 


kéo dài như một bữa ăn là tùy thuộc vào việc ông ta có bén 
nhạy, nhẹ vía hay nặng vía (không bén nhạy), và cũng tùy 
thuộc ông ta đã tu tập hay không. Rồi sau đó, thức của ông ta 
xuất ra, ông ta phân vân không biết mình bị chết hay không, 
ông ta sẽ thấy họ hàng đã tụ họp trước mặt mình và nghe tiếng 


khóc của họ. + 


Suốt thời gian này, trong khi chưa xuất hiện những phóng 
tưởng mê lầm và đữ dội của nghiệp, trong khi chưa xảy ra 
những nỗi kinh hãi do Thần Chết đem tới, thì rất cần sự hướng 
dẫn khai thị lúc này đây. Ngay đây có sự đặc biệt khác nhau 
giữa sự thực hành hoàn tất và thực hành quán tưởng (complete 
practice and visualisation pratice).° Nếu người chết đã tu tập 
pháp thực hành hoàn tắt, người phải nên gọi tên ông ta ba lần 
và đọc đi đọc lại những lời khai thị chỉ bày linh quang như 
trên. Nếu người chết đang thực hành quán tưởng, người phải 
đọc lớn bài nghi thức thực hành và sự mô tả về Yidam?° của 


ông ta và nhắc ông ta nhớ lại bằng những lời như sau: Này 


$ Hai sự tu tập này là hai kiểu thiền định bố sung nhau trong Du-già Kim 
Cương thừa. Trong phép tu quán tưởng (tức giai đoạn phát sanh, Tây 
Tạng bskyed-rim, Sanskrit utpatt-krama) hành giá quán tưởngcác thần 
bốn tôn và đồng hóa mình với các thần bồn tôn đó; trong phép tu tập hoàn 
tất (tức giai đoạn thành tựu hay hoàn tất, Tây Tạng razogs-rim, Sanskrit 
sampanna krama) mọi sự được chuyền thành tánh Không và vô tướng 
(emptiness and formlessness). 

° Yidam là một thần bồn tôn đặc biệt, đại điện cho tánh giác vốn sẵn có 
của hành giả, do vị Thầy (guru) chọn cho phù hợp với những cá tính riêng 
của hành giả đó cũng như pháp tu mà ông ta đang hành trì. Đức Quán Thế 
Âm Bồ tát, vị Đại Bi Vương được coi là thích hợp cho bất kỳ ai, nên một 
người bình thường” — một người chưa được chỉ định một yidam — nên 
thiền định đức Quán Thế Âm Bồ tát. 


Chánh văn 83 


thiện nam (tín nữ), con hãy thiền định về yidam của con, và 
đừng bị phân tâm. Hãy tập trung cao độ vào yidam của con. 
Hãy quán tưởngyidam giống như một hình tướng mà không 
có thể chất, giống như con thấy mặt trăng trên mặt nước; đừng 
quán tưởng Yidam dưới một hình tướng cụ thể cứng chắc.” 
Nếu người chết là người bình thường, người nên chỉ cho ông 
ta thây băng cách nói như sau: Con hãy thiền định về đức Đại 
Bi Vương Quán Thế Âm Bồ tát.” + 


Không có gì nghi ngờ rằng, những ai đã không nhận ra 
bardo, thì sẽ nắm được nó khi nghe những chỉ dẫn này. Nhưng 
nếu họ đã không thuần thục trong thiền định, dù cho họ được 
thầy chỉ bày cho khi còn sống, thì họ sẽ không có khả năng tự 
mình nhận rõ trạng thái bardo, do đó vị thầy hay sư huynh phải 
khai thị cho rõ ra. Và rất cần khai thị hướng dẫn cho những 
ai đã không thể nhớ được trong giai đoạn bardo ở thời điểm 
đối diện cái chết bởi vì bệnh tình nghiêm trọng làm cho họ 
mê lầm, cho dù trước đó khi còn khỏe mạnh họ đã thuần thục 
trong thiền định. Lại còn cực kỳ cần thiết khai thị cho những 
người, mặc dù trước đó đã rất thuần thục trong thiền định theo 
con đường này, nhưng họ lại phá bỏ giới luật, hay sự hành trì 
samaya đã thoái hóa nên giờ đây sau khi chết họ có thể đọa 


xuống những cõi giới thấp. + 


Điều tốt nhất là ông ta thấu hiểu được suốt trong bar-do thứ 
nhất, nhưng nếu ông ta không được như vậy, thì giờ đây bằng 
sự nhắc nhở khi đọc lời khai thị trong bardo thứ hai, sự quán 


94 ĐẠI GIẢI THOÁT THÔNG QUA SỰ NGHE TRONG BARDO 


chiếu thấu suốt” (in-sight) của ông ta sẽ được thức tỉnh và ông 
ta sẽ được giải thoát. Suốt trong bardo thứ hai, thức của ông 
ta - mà trước đó đã không biết rằng ông ta bị chết hay không — 
giờ đây bắt thình lình trở nên minh bạch; thức này được gọi là 
thân huyễn thanh tịnh. Ngay lúc này, nếu ông ta hiểu được lời 
dạy này thì pháp tánh mẹ và pháp tánh con gặp nhau và ông ta 
sẽ không còn bị nghiệp khống chế. Đích thị y nhưánh sáng mặt 
trời xua tan bóng tối, ở đây nghiệp lực sẽ bị linh quang của 
con đường (bardo) xua tan đi, và sự giải thoát sẽ được đạt tới. 
Điều này được gọi là bardo thứ hai, sáng ngời trước mặt thân 
tinh thần và thức sẽ có khả năng nghe được trở lại y như trước 
đây. Lúc này đây nếu ông ta hiểu được lời khai thị, thì mục 
đích của lời khai thị đã được hoàn tắt, và vì các phóng tưởng 
mê lầm của nghiệp chưa xuất hiện, cho nên ông ta có khả năng 


tự mình định hướng tới bất kỳ nơi nào. + 


Với cách này người chết sẽ được giải thoát bằng cách 
nhận ra linh quang xuất hiện suốt trong bardo thứ hai, cho dù 
đã không nhận ra linh quang cơ bản. Nhưng nếu ông ta vẫn 
không được giải thoát bởi bardo thứ hai, bây giờ cái gọi là 
bardo thứ ba, tức bardo pháp tánh (bardo of dharmata) hiện ra. 
Các phóng tưởng mê lầm của nghiệp sẽ xuất hiện trong bardo 
thứ ba cho nên điều quan trọng nhất là vào lúc này phải đọc 
lời chỉ bày vĩ đại của bardo pháp tánh bởi vì nó rất có ích lợi 


và rât mãnh liệt. ~ 


Lúc này thân nhân đang than khóc, không có phần của 


Chánh văn 85 


người chết trong bữa ăn của gia đình, quần áo của ông ta bị 
mang đi, giường bị tháo rời ra, vân vân. Ông ta có thể trông 
thấy họ nhưng họ không thấy ông ta, ông ta có thể nghe họ gọi 
tên ông ta nhưng họ không thê nghe ông ta gọi họ, nên ông 
ta bỏ đi trong tuyệt vọng. Có ba hiện tượng sẽ xuất hiện lúc 
này: những âm thanh, ánh sáng màu, và các chùm tia sáng; và 
với nỗi sợ, nỗi kinh hoảng, sự luỗống cuống, ông ta sẽ càng lúc 
càng yếu và kiệt quệ cho nên vào lúc này cần đọc lời chỉ bày vĩ 
đại về bardo pháp tánh. Người hãy gọi tên người chết và đọc 


rành mạch những lời sau đây: ~ 


Này thiện nam (tín nữ), hãy lắng nghe cần thận, không 
được phân tán. Có sáu trạng thái bardo: bardo của lúc sanh 
ra đời, bardo của lúc năm mộng, bardo của thiền an định! 
(samadhi-meditation), bardo của lúc đối diện cái chết, bardo 
pháp tánh và bardo thác sanh (bardo of becoming). Này thiện 
nam (tín nữ), con sẽ kinh nghiệm ba trạng thái bardo: bardo 
của lúc đối điện cái chết, bardo pháp tánh và bardo thác sanh. 
Trong ba bardo này, linh quang pháp tánh trong bardo vào lúc 
đối diện cái chết đã chiếu sáng cho tới ngày hôm qua, nhưng 
con đã không nhận ra nó, nên con đã phải lang thang tới nơi 
đây. Giờ đây, con sẽ kinh nghiệm bardo pháp tánh và bardo 
thác sanh, nên con hãy nhận ra cái ta sắp chỉ cho con thấy và 


không được phân tán. ~ 


Này thiện nam (tín nữ), giờ đây, cái gọi là chết đã đến. 


!9 Thiền an định (samadhi-meditation) là thiền định trong đó sự phân biệt 
giữa chủ thể (subject) và khách thể (object) biến mắt. 


S6 ĐẠI GIẢI THOÁT THÔNG QUA SỰ NGHE TRONG BARDO 
Không phải chỉ có một mình con rời bỏ thế giớinày, điều đó 
xảy ra cho tất cả mọi người, cho nên con đừng cảm thấy khát 
khao luyến tiếc cuộc đời này. Mặc đù con có khát khao luyễn 
tiếc thì con cũng không thê ở lại được, con chỉ có thê lang 
thang trong cõi sanh tử. Đừng ao ước, đừng luyến tiếc. Con 
hãy nhớ đến Tam Bảo. Này thiện nam (tín nữ), dù cho các 
phóng tưởng kinh hãi nào xuất hiện trong bardo pháp tánh 
nảy, thì đừng quên những lời này, hãy liên tục nhớ đến ý nghĩa 
của những lời này, điểm cốt lõi là nhận ra, cùng với những lời 
này: + 
Giờ đây khi bardo pháp tánh hiện lên cho tôi, 
tôi sẽ buông bỏ mọi niệm sợ hãi, kinh hoàng, 
tôi sẽ nhận biết rằng bất cứ cái gì xuất hiện đều chỉ là 
phóng tưởng của tôi 
và biết nó chính là một ảnh hiện của bardo; 
giờ đây tôi đã tới thời điểm quyết định 
tôi sẽ không sợ hãi các thân bình yên và xung nộ, đó là 
những phóng tưởng của riêng tôi mà thôi. ~ 


Hãy cứ liên tục nói những lời này rõ ràng rành mạch và 
nhớ tới ý nghĩa của chúng. Đừng quên chúng, bởi vì điểm 
quyết định là, với sự xác tín, hãy nhận ra rằng bất cứ cái gì 
xuất hiện dù kinh hãi đến đâu cũng đều là các phóng tưởng 


riêng của con. + 


Này thiện nam (tín nữ), khi thân và tâm của con tách rời 


Chánh văn S7 


nhau, pháp tánh sẽ xuất hiện, thanh tịnh, rõ ràng tuy nhiên rất 
khó nhận rõ, sáng rực rỡ chói lọi với sức sáng kinh khủng, như 
ảnh quáng năng'' trên cánh đồng mùa xuân. Đừng sợ hãi nó, 
đừng hoảng hốt. Đây là sự tỏa sáng rực rỡ tự nhiên của pháp 


tánh riêng của con, bởi thê, hãy nhận ra nó. ~ 


Một tiếng sắm gầm rất lớn sẽ đến từ trong ánh sáng, đó là 
âm thanh tự nhiên của pháp tánh, giống như ngản tiếng sắm đồ 
âm cùng một lúc. Đây là âm thanh tự nhiên của pháp tánh của 
riêng con, nên đừng sợ, đừng hoảng hốt. Con có cái gọi là thân 
tinh thần gồm những xu hướng không có ý thức, con không có 
thân vật lý gồm thịt và máu, cho nên dù bất cứ âm thanh nào, 
màu sắc, tia sáng nào xuất hiện cũng không thể làm hại con 
được và con không thê chết. Đơn giản là con chỉ việc nhận ra 
rằng chúng là những phóng tưởng của con. Con hãy biết đây 
là trạng thái bardo. + 


Này thiện nam (tín nữ), với cách này nếu con không nhận 
ra chúng chính là những phóng tưởng của con, dù bất cứ sự 
tu tập thiền định nào con đã hành trì khi còn sống, nếu con đã 
không gặp giáo pháp này, thì giờ đây các ánh sáng đầy màu 
sắc cũng sẽ đe dọa con được, các âm thanh cũng sẽ làm con 
hoảng hốt và các chùm tia sáng cũng sẽ làm con kinh hãi. Nếu 
con không hiểu được điểm cốt yêu này của giáo pháp, con sẽ 
không nhận ra được những ánh sáng, tia sáng, âm thanh và do 
đó con sẽ lưu lạctrong cõi sanh tử luân hồi. + 


'! ảnh quáng nắng: trưa nắng, không khí nóng bốc lên trông xa có hình 
ảnh ảo như thật. 


S8 ĐẠI GIẢI THOÁT THÔNG QUA SỰ NGHE TRONG BARDO 


Này thiện nam (tín nữ), sau bốn ngày rưỡi bắt tỉnh (không 
có ý thức) đây con sẽ tiếp tục cuộc hành trình, và được tỉnh 
dậy từ sự bất tỉnh con sẽ phân vân tự hỏi điều gì đã xảy ra cho 
con, cho nên con hãy nhận ra nó chính là trạng thái bardo. Vào 
lúc đó, cõi sanh tử bị đấy lùi lại, và mọi thứ con thấy đều xuất 


hiện dưới dạng ánh sáng và hình ảnh. ~ 


Toản bộ hư không sẽ chiếu sáng với một ánh sáng xanh và 
đức Phật Tỳ Lô Giá Na từ cõi Trung Ương, cõi Hiển Lộ Khắp 
Nơi (the central Realm, All-pervading Cirele) xuất hiện trước 
mặt con. Thân ngài mảu trắng, ngài ngự trên ngai sư tử, cằm 
trong tay một bánh xe có tám nan hoa và ngài đang ôm người 
phối hợp là Nữ Hoàng Hư Không Kim Cương (The Queen of 
Vajra Space). Ánh sáng xanh da trời của thức uân với sự thanh 
tịnh cơ bản, tức là Pháp Giới Thể Tánh Trí (the wisdom of the 
dharmadhatu), trong suốt, rực rỡ, sắc bén, quang minh từ trái 
tim đức Phật Tỳ Lô Giá Na và người phối hợp chiếu về hướng 
con và chiếu xuyên qua con khiến cho đôi mắt con không chịu 
đựng nồi. Cùng lúc, và với ánh sáng đó có ánh sáng trắng êm 
dịu của chư thiên cũng sẽ hướng về con và xuyên thủng con. 
Đồng thời chịu ảnh hưởng của nghiệp xấu ác, con sẽ sợ hãi 
trốn tránh khỏi pháp giới thê tánh trí nơi có ánh sáng xanh da 
trời rực rỡ, con sẽ cảm thấy một thứ tình cảm vui sướng hướng 
về ánh sáng trăng êm dịu của các vị trời. Lúc đó con đừng 
quá kinh hãi, hoảng hốt bởi ánh sáng màu xanh của trí huệ tối 
thượng rất sắc bén, trong suốt, rực rỡ, quang minh, bởi vì đó 


là tia sáng của Phật, nó được gọi là pháp giới thê tánh trí. Với 


Chánh văn S9 


lòng chân thành sùng bái tôn thờ, con hãy để tia sáng đó thu 
hút con, con hãy khẩn cầu, và nghĩ rằng, “Đây là tia sáng đại 
bi của đức Phật Tỳ Lô Giá Na, con xin quy y nương tựa vào 
ánh sáng đó.` Như vậy, đức Phật Tỳ Lô Giá Na đích thị đang 
đến tiếp dẫn con từ trong nẻo đường bardo đây hiểm nguy, đó 
chính là tia sáng đại bi của đức Phật Tỳ Lô Giá Na. ~ 


Con đừng ham vui thú với ánh sáng trắng êm dịu, đừng để 
bị nó lôi cuốn và cũng đừng thương tiếc nó. Nếu con đề nó lôi 
cuốn, con sẽ lang thang ở cõi các vị trời và lưu lạc trong sáu 
nẻo luân hồi. Đó là một chướng ngại ngăn chặn con đường 
giải thoát, cho nên con đừng nhìn nó, nhưng con hãy cảm thấy 
là đang mong ước ánh sáng xanh sáng chói, và với sự tập trung 
tâm rất cao độ nghĩ đến đức Phật Tỳ Lô Giá Na con hãy lập đi 
lập lại bài Lời Cầu Nguyện Linh Cảm sau đây: + 
Vì vô minh dày đặc con lang thang trong luân hồi sanh tử, 
giờ đây nương vào con đường ánh sảng quang mình của 
Pháp Giới Thể Tánh Trí, 

cẩu xin đức Phật T Lô Giả Na đi trước mặt con, 

người phối hợp của ngài là Hoàng Hậu Hư Không Kim 
Cương đi phía sau con; 

xin giúp con vượt qua nẻo đường bardo nguy hiểm 


, 


và mang con đến trạng thái Phát đà toàn thiện. ` + 


Băng cách đọc lời câu nguyện linh cảm này với lòng sùng 


mộ sâu sắc, người chêt sẽ tan vào trong ánh sáng câu vông 


90 ĐẠI GIẢI THOÁT THÔNG QUA SỰ NGHE TRONG BARDO 


trong tim của đức Phật Tỳ Lô Giá Na và người phối hợp của 
ngài, và trở thành một báo thân Phật trong cõi Trung Ương, 
cõi Hiển Lộ Vô Lượng (the central Realm, The Densely Ar- 
rayed). + 


Nếu ngay cả sau khi nghe đọc lời chỉ bày nhưng vì sự sân 
hận và tắm màn vô minh điên đảo, ông ta sợ hãi các ánh sáng 
và tia sáng, và tìm cách trốn thoát, và nếu ông ta vẫn mê lầm 
dù sau khi đọc lời cầu nguyện, thì vào ngày thứ hai, ông ta 
cùng với nghiệp bất thiện đưa đến địa ngục, sẽ được bộ nhóm 
các deities (Bồ tát thần) của Phật Kim Cương Tát Đỏa (Va- 
jrasattva) đến tiếp dẫn. Cho nên, để chỉ bày cho người chết, 


người nên gọi tên ông ta và đọc những lời này: ~ 


Này thiện nam (tín nữ), hãy lắng nghe cần thận, không 
được phân tán. Vào ngày thứ hai, một ánh sáng trắng, thành 
phần tinh khiết của nước sẽ chiếu sáng, đồng thời đức Kim 
Cương Tát Đỏa-A Súc Bệ Phật từ cõi Toàn Lạc Phương Đông 
màu xanh xuất hiện trước mặt con. Thân ngải màu xanh, ngài 
cầm trong tay một Kim cương sử năm nhánh, ngải ngự trên 
ngai voi, đang ôm người phối hợp là Phật MẫuLocana. Ngài 
được tháp tùng bởi hai vị Bồ tát là Địa Tạng Vương (Ksitigar- 
bha) và Di Lặc (Maitreya) cùng với hai vị nữ Bồ tát là Lasya 


và Puspa, cho nên có sáu tướng Phật xuât hiện. ~ 


Ánh sáng trắng của sắc uân trong tánh thanh tịnh căn bản 
của nó là Đại Viên Cảnh Trí (trí huệ giống như cái gương), 


thứ ánh sáng trăng chói chang, quang minh, trong suốt, từ tim 


Chánh văn 01 


của Phật Kim Cương Tát Đỏa và người phối hợp sẽ chiếu về 
hướng con và xuyên thủng con khiến mắt con không chịu nỗi 
để thấy ánh sáng đó. Cùng lúc, và cùng với ánh sáng trí huệ 
đó, có ánh sáng mảu khói, êm dịu, của chúng sanh địa ngục 
cũng chiếu rọi về hướng con và xuyên thủng con. Cùng lúc đó, 
dưới tác động của sân hận, con sẽ sợ sệt cô tránh né ánh sáng 
trăng sáng chói, con sẽ cảm thấy một tình cảm vui thích hướng 
về ánh sáng màu khói êm dịu của chúng sanh địa ngục. Vào 
lúc đó, con đừng sợ ánh sáng trắng trong suốt, rực rỡ, quang 
minh, sắc sảo, mà hãy nhận ra ánh sáng đó chính là trí huệ. 
Với lòng sùng mộ mong ước, con hãy đề ánh sáng trắng đó thu 
hút con, vả con hãy khẩn cầu với ý nghĩ rằng, “Đó là tia sáng 
của lòng đại bi của Phật Kim Cương Tát Đỏa Thiêng Liêng, 
con xin quy y nương dựa vào ánh sáng đó.` Chính ngài Kim 
Cương Tát Đỏa đang tiếp dẫn con trong nẻo đường bardo đầy 
sự kinh hoàng: đó chính là cái móc câu bằng tia sáng của lòng 
đại bi của đức Kim Cương Tát Đỏa, cho nên con hãy cảm thấy 


là đang mong câu nó. + 


Con đừng hưởng vui thú trong ánh sáng màu khói êm dịu 
của chúng sanh địa ngục. Đó là nẻo đường mời gọi của các 
tắm màn vô minh điên đảo của con, do sân hận mãnh liệt đã 
tích tụ lại. Nếu con bị nó thu hút lôi kéo, con sẽ rơi xuống 
địa ngục, chìm vào vũng lầy chứa đây sự đau khổ không chịu 
nổi và chăng cách nào thoát ra được. Nó là chướng ngại ngăn 
chặn con đường giải thoát cho nên con đừng nhìn nó, mà hãy 


buông bỏ thù hận. Đừng để nó lôi cuốn con, đừng thương tiếc 


92 ĐẠI GIẢI THOÁT THÔNG QUA SỰ NGHE TRONG BARDO 


nó. Con nên cảm thây là đang mong ước ánh sáng trăng quang 
minh rực rỡ và với sự tập trung tâm cao độ vào đức Phật Kim 


Cương Tát Đỏa, con hãy đọc lời khẩn cầu linh cảm sau đây: + 
Vì thù hận cao độ con lang thang trong sanh tử, 


giở đây nương vào con đường ánh sảng quang mình của 
Đại Viên Cảnh Trị, 


cẩu xin đức Phật Kim Cương Tát Đỏóa đi trước mặt con, 

người phối hợp của ngài, đức Phật Mẫu Locana đi sau 
lưng con; 

xin giúp con vượt qua nẻo đường bardo nguy hiểm 


„ 


và mang con đến trạng thái Phát đà toàn thiện. ” + 


Bằng việc đọc lời cầu nguyện linh cảm nảy với lòng sùng 
bái sâu sắc, ông ta sẽ tan nhập vào ánh sáng cầu vồng trong 
tim của đức Phật Kim Cương Tát Đỏa và người phối hợp của 
ngải và trở nên một báo thân Phật trong Cõi Toàn Lạc phương 


Đông. ~ 


Tuy nhiên ngay cả sau khi nghe lời chỉ bày này, một số 
người vì kiêu mạn và những tắm màn vô minhđiên đảo, họ sợ 
cái móc câu làm bằng tia sáng lòng đại bi và họ tránh né. Cho 
nên vào ngày thứ ba, họ cùng với nẻo đường ánh sáng của cõi 
người sẽ được nhóm các thần của đức Phật Bảo Sanh đến tiếp 
dẫn. Cho nên, để chỉ dẫn cho người chết lần nữa, người nên 


gọi tên ông ta và nói những lời này: + 


Chánh văn 93 


Này thiện nam (tín nữ), hãy lắng nghe cân thận không được 
phân tán. Vào ngày thứ ba, một tia sáng vàng, yêu tô thanh kh- 
lết của đất, sẽ chiếu sáng và cùng lúc đó, đức Phật Bảo Sanh 
từ Cõi Vinh Quangphương Nam màu vàng sẽ xuất hiện trước 
mặt con. Thân ngài màu vàng, ngài cằm một viên ngọc như ý 
trong tay, ngồi trên ngai con ngựa, đang ôm người phối hợp 
là Phật Mẫu Mamaki. Ngài được tháp tùng bởi hai Bồ tát là 
Aøkasagarbha (Hư Không Tạng Bồ tát) và Samanbhadra (Phổ 
Hiền Bồ tát) và hai nữ Bồ tát là Mala và Dhupa, do đó có sáu 


tướng Phật từ không gian của ánh sáng cầu vồng xuất hiện. + 


Ánh sáng vàng của thọ uân trong tánh thanh tịnh căn bản 
của nó là Bình Đăng Tánh Trí (the wisdom of equality), màu 
vàng sáng chói, trang hoàng với những dĩa ánh sáng quang 
minh, trong suốt, sáng đến độ mắt không chịu nỗi, từ tim của 
đức Phật Bảo Sanh và người phối hợp chiếu về hướng con và 
xuyên qua tim con, khiến cho mắt con không thể chịu nổi khi 
nhìn nó. Cùng lúc và cùng với ánh sáng trí huệ đó, có thứ ánh 
sáng xanh da trời êm dịu của cõi người cũng xuyên qua tim 
con, dưới tác động của ngã mạn, con sẽ sợ và cô tránh né ánh 
sáng vàng trong trẻo, sắc bén, con sẽ cảm thấy có tình cảm 
vui thú bị lôi cuốn hướng về ánh sáng xanh dịu của cõi người. 
Ngay lúc đó, con đừng sợ ánh sáng vàng chói lọi, trong suốt, 
sắc bén quang minh, con hãy nhận ra nó chính là trí huệ. Hãy 
để tâm con an trú trong nó, buông xả trong một trạng thái vô- 
tác, và mong ước được nó kéo con vào. Cho dù con không 


cảm thâyrât sùng mộ và con không đọc lời khân câu cảm ứng, 


94 ĐẠI GIẢI THOÁT THÔNG QUA SỰ NGHE TRONG BARDO 


nhưng nếu con nhận ra nó chính là tính sáng chiếu tự nhiên 
của tự tâm con, thì tất cả các hình tướng, các ánh sáng và các 
tia sáng sẽ nhập làm một — bất ly — với con, và con sẽ đạt tới 
giác ngộ. Nếu con không thể nhận ra nó là tính sáng chiếu tự 
nhiên của tâm con, thì với lòng thiết tha sùng mộ, con hãy 
khẩn cầu với ý nghĩ rằng, “Đó là tia ánh sáng lòng đại bi của 
đức Phật Bảo Sanh, con xin quy y nương tựa vào ánh sáng đó." 
Đó là cái móc câu bằng tia ánh sáng lòng đại bi của đức Phật 


Bảo Sanh, nên con hãy cảm thây đang ao ước mong câu nó. + 


Con đừng hưởng vui thú trong ánh sáng xanh êm dịu của 
cõi người. Đó là nẻo đường ánh sáng rất cám dỗ của những xu 
hướng thói quen không có ý thức, do sự ngã mạn cao độ của 
con kết tụ lại. Nếu con bị nó lôi cuỗn vào, con sẽ rơi vào cõi 
người và kinh qua sanh, lão, bệnh, tử, khổ đau, vả con không 
bao giờ thoát khỏi vũng bùn lầy lội của sanh tử. Nó là chướng 
ngại ngăn cản con đường giải thoát, cho nên con đừng nhìn 
nó, con hãy buông bỏ ngã mạn, hãy buông bỏ các xu hướng 
thói quen không có ý thức của con. Đừng để nó thu hút, đừng 
thương tiếc nó. Con hãy cảm thấy đang mong ước ánh sáng 
vàng rực rỡ quang minh, và với sự tập trung nhất tâm cao độ 
nghĩ đến đức Phật Bảo Sanh, con hãy đọc lời khẩn cầu linh 


cảm sau đây: 
Vì kiêu mạn quá mức con lang thang trong sanh tử, 


giờ đây nương vào con đường ánh sảng quang mình của 
Bình Đăng Tánh Trí, 


Chánh văn 95 


cẩu xin đức Phật Bảo Sanh đi trước mặt con, 

người phối hợp của ngài, đức Phật Mẫu Mamahi đi sau 
lưng con; 

xin giúp con vượt qua nẻo đường bardo nguy hiểm 


, 


và mang con đến trạng thái Phát đà toàn thiện. ` + 


Băng việc đọc lời khân câu linh cảm này với sự sùng bái 
sâu sắc, ông ta sẽ tan nhập vào ánh sáng câu vông trong tim 
của đức Phật Bảo Sanh và người phôi hợp của ngài và trở nên 


một báo thân Phật trong cõi phương Nam, Cõi Vĩnh Quang. ~ 


Với sự khai thị chỉ bày như cách này thì chắc chắn được 
giải thoát, dù những người căn cơ yêu cũng có thê được. Tuy 
nhiên sau khi được chỉ bày như thế này trong nhiều lần, cũng 
có những người đã bỏ qua các cơ hội may mắn, chăng hạn như 
những người đã làm điều quá ác độc hay đã thoái hóa trong 
việc hành trì samaya những người đó sẽ không nhận ra được 
lời khai thị. Vì bị rối loạn bởi lòng tham và những tâm màn vô 
minh điên đảo, họ sẽ sợ hãi các âm thanh và ánh sáng và họ sẽ 
trốn đi, cho nên vảo ngày thứ tư, những người đó cùng với nẻo 
đường ánh sáng của quỷ đói do lòng tham và keo kiệt bủn xin 
làm nên, tất cả sẽ được nhóm các thần của đức Phật A Di Đà 
(The Blessed Amitabha) đến tiếp dẫnhọ. Đề chỉ bày cho người 


chêt lần nữa, người nên gọi tên ông ta và đọc những lời này: 


Này thiện nam (tín nữ), hãy lắng nghe cẩn thận không 
được phân tán. Vào ngày thứ tư, một ánh sáng đỏ — đó là yêu 


96 ĐẠI GIẢI THOÁT THÔNG QUA SỰ NGHE TRONG BARDO 


tố tỉnh khiết của lửa, sẽ chiếu sáng và đồng thời đức Phật A 
Di Đà từ cõi phương Tây màu đỏ, Cõi Cực Lạc (The Blissful) 
sẽ xuất hiện trước mặt con. Thân ngài màu đỏ, ngài cầm hoa 
sen trong tay, ngài ngự trên ngai con chim công, ngài đang ôm 
người phối hợp là Phật Mẫu Pandaravasini. Ngài được tháp 
tùng bởi hai vị Bồ tát là đức Quán Thế Âm (Avalokitesvara) 
và đức Văn Thù Sư Lợi (Manjusri) và hai vị nữ Bồ tát là Gita 
và Aloka, khiến cho từ trong không gian ánh sáng cầu vồng có 


sáu tướng Phật xuất hiện. + 


Ánh sáng đỏ của tưởng uân trong tánh thanh tịnh căn bản 
của nó là Diệu Quan Sát Trí (wisdom of discrim-ination), màu 
đỏ rực rỡ, được trang hoảng bởi những đĩa ánh sáng quang 
minh, rõ rệt, sắc bén, óng ánh từ tim của đức Phật A DI Đà 
và người phối hợp chiếu tới và xuyên qua tim con khiến con 
không chịu nồi khi nhìn nó. Con đừng sợ ánh sáng đó. Cùng 
lúc và cùng với ánh sáng trí huệ đó, có một thứ ánh sáng vàng 
êm dịu của các quỷ đói cũng sẽ chiếu tới. Con đừng thích thú 


nó; con hãy buông bỏ tham muôn và thương tiệc. ~ 


Vào lúc đó, dưới tác động của lòng tham muốn quá mức, 
con sẽ sợ hãi lần tránh ánh sáng đỏ rực rỡ, sắc bén; con sẽ cảm 
thấy sự vui thích và bị thu hút về ánh sáng vàng êm dịu của 
quý đói. Chính vào lúc đó, con đừng sợ hãi ánh sáng đỏ, sắc 
bén sáng suốt, quang minh, trong suốt, con hãy nhận ra chính 
nó là trí huệ. Hãy để tâm con an trú trong nó, buông xả trong 


trạng thái vô tác. Với lòng chân thành mong cầu được thu hút 


Chánh văn 97 


vào nó. Nếu con nhận ra nó chính là tánh sáng tỏ tự nhiên của 
riêng con thì dù con không cảm thấy có sự sùng mộ và dù con 
không đọc lời khẩn cầu linh cảm, thì tất cả các hình tướng và 
ánh sáng và tia sáng sẽ nhập làm một — bất ly — với con, và con 
sẽ đạt tới giác ngộ. Nếu với cách nảy mà con không thể nhận 
ra nó, thì với lòng sùng mộ, con hãy khẩn cầu với ý nghĩ rằng, 
“Đó là tia ánh sáng lòng đại bi của đức Phật A DI Đà, con xin 
quy y nương tựa vào ánh sáng đó. Đó là cái móc câu bằng tia 
sáng lòng đại bi của đức Phật A Di Đà. Con hãy cảm thấy có 
lòng sùng mộ và con đừng trốn thoát. Dù con trốn bỏ đi, nó 


vân sẽ ở — bât ly — với con. + 


Con đừng sợ hãi, con đừng bị ánh sáng vàng êm dịu của 
các quỷ đói thu hút con. Đó là nẻo đường ánh sáng của những 
xu hướng thói quen không có ý thức do sự tham lam quá độ 
của con tích tụ lại. Nếu con bị nó lôi cuốn, con sẽ rơi vào cõi 
quý đói và con sẽ trải qua những điều bất hạnh không chịu 
đựng nổi về đói và khát. Nó là chướng ngại ngăn cản con 
đường giải thoát, cho nên con đừng để nó lôi cuốn vào, con 
hãy buông bỏ những xu hướng thói quen không có ý thức của 
con. Con đừng thương tiếc nó. Con hãy cảm thấy đang mong 
ước ánh sáng đỏ quang minh rực rỡ và với sự tập trung nhất 
tâm cao độ hướng về đức Phật A Di Đà và người phối hợp của 


ngài, con hãy đọc lời khẩn cầu linh cảm sau đây: + 
Vì tham muốn quá độ con lang thang trong sanh tử, 


giờ đây nương vào con đường ánh sảng quang mình của 


98 ĐẠI GIẢI THOÁT THÔNG QUA SỰ NGHE TRONG BARDO 
Diệu Quan Sát Tri, 
cẩu xin đức Phật A Di Đà đi trước mặt con, 
người phối hợp của ngài là Phật Mẫu Pandaravasini đi 
Sau lưng cOn; 
xin giúp con vượt qua nẻo đường bardo nguy hiểm 


, 


và mang con đến trạng thái Phật đà toàn thiện. ” + 


Bằng cách đọc lời khẩn cầu linh cảm này với lòng sùng bái 
sâu sắc, người chết sẽ tan nhập vào trong ánh sáng cầu vồng 
trong tim của đức Phật A Di Đà Thiêng Liêng, đức Vô Lượng 
Quang, với người phối hợp của ngài và trở thành một báo thân 


Phật trong cõi phương Tây, Cði Cực Lạc. + 


Bằng cách này thì không thể nào không giải thoát được; 
tuy nhiên sau khi khai thị như vậy cũng còn những chúng sanh 
hữu tình không thể từ bỏ những xu hướng thói quen vô ý thức 
vì những tập nghiệplâu đời và dưới ảnh hưởng của tâm ganh ty 
và nghiệp ác độc, họ sợ những âm thanh và ánh sáng: cái móc 
câu bằng tia-ánh sáng lòng đại bi không câu bắt họ được nên 
họ lang thang xuống tới ngày thứ năm trong trạng thái bardo. 
Đến đây, nhóm các thần của đức Phật Bất Không Thành Tựu 
cùng với những tia-ánh sáng của lòng đại bi sẽ đến tiếp dẫn 
họ, và còn có nẻo đường-ánh sáng của các Atula (các bán thiên 
ganh ty) do các cảm tính ganh ghét tạo nên, cũng sẽ đến mời 
dụ họ. Cho nên, để chỉ bày cho người chết lần nữa, người nên 


gọi tên ông ta và đọc những lời sau đây: ~ 


Chánh văn 99 


Này thiện nam (tín nữ), hãy lắng nghe cân thận không được 
phân tán. Vào ngày thứ năm, một thứ ánh sáng xanh lá cây, 
đó là yếu tố tỉnh khiết của không khí, sẽ chiếu sáng và đồng 
thời đức Phật Bất Không Thành Tựu, vị đứng đầu của nhóm từ 
cõi phương Bắc màu xanh lá cây, cõi Những Hành Động Tích 
Tập sẽ xuất hiện trước mặt con. Thân ngài màu xanh lá cây, 
ngài cằm một kim cương sử đôi trong tay và ngồi trên ngai các 
thần điêu Ca-lâu-la (shang-shang birds) bay lượn trên bầu trời, 
ngài đang ôm người phối hợp là Phật Mẫu Samaya-Tara. Ngài 
được hộ tống bởi hai Bồ tát là Kim Cương Thủ (Vajrapani) và 
Sarvanivaranaviskambhin và hai vị Bồ tát là Gandha và Na- 
ivedya, khiến cho từ không gian ánh sáng cầu vồng xuất hiện 
sáu tướng Phật. + 


Ánh sáng mảu xanh lục của hành uấn trong tánh thanh tịnh 
căn bản của nó là Thành Sở Tác Trí, màu xanh lục quang minh, 
rực rỡ, trong sáng sắc bén và đáng sợ, được trang hoàng bằng 
những dĩa ánh sáng, từ tim của đức Phật Bất Không Thành 
Tựu và người phối hợp chiếu thăng đến và xuyên qua tim 
con khiến cho mắt con không chịu đựng nổi để nhìn nó. Con 
đừng sợ nó. Nó là động tác phô diễn tự nhiên của tự tâm con, 
cho nên con hãy an trú trong trạng thái vượt khỏi vô tác vô ưu 
trong đó không có đây kia, không có thương ghét. Đồng thời 
cùng với ánh sáng trí huệ có một thứ ánh sáng đỏ êm dịu của 
các Atula do sự ganh ghét gây ra cũng sẽ chiếu sáng đến con. 
Con hãy thiền định sao cho không có khác biệt giữa thương và 


ghét. Nhưng nếu con thiếu sáng suốt thì cách đơn giản là con 


100 ĐẠI GIẢI THOÁT THÔNG QUA SỰ NGHE TRONG BARDO 
đừng hưởng vui thú trong ánh sáng đỏ êm dịu đó. ~ 


Vào lúc đó, dưới ảnh hưởng của lòng ganh ghét mãnh liệt, 
con sẽ sợ hãi và trốn khỏi ánh sáng xanh lá cây chói lọi sắc 
bén, mà con sẽ cảm thấy vui sướng bị thu hút về hướng ánh 
sáng đỏ êm dịu của các Atula. Ngay lúc đó, con đừng sợ ánh 
sáng xanh lục quang minh, sắc bén, rực rỡ, trong suốt, mà hãy 
nhận ra nó chính là trí huệ. Hãy để cho tâm con an trú trong nó, 
được buông xả, trong một trạng thái vô tác và với lòng sùng 
mộ con hãy khẩn cầu với ý nghĩ răng, “Đó là tia sáng lòng đại 
bi của đức Phật Bất Không Thành Tựu, con xin quy y nương 
tựa vào ánh sáng đó.” Nó là cái móc câu băng tia sáng lòng đại 
bi của đức Phật Bất Không Thành Tựu, được gọi là Thành Sở 
Tác Trí, cho nên con hãy mong ước nó và đừng lân tránh nó. 


Cho dù con muôn lần tránh thì nó vẫn ở - bất ly — với con. + 


Con đừng sợ ánh sáng xanh lục đó, con đừng để cho ánh 
sáng đỏ êm dịu của các Atula thu hút con. Đó là con đường 
dẫn dụ của nghiệp được tích tụ bởi sự ganh ty mãnh liệt của 
con. Nếu con bị ánh sáng đỏ êm du lôi cuốn, con sẽ rơi vào 
cõi Atula và con sẽ kinh qua sự bất hạnh đau khổ không thể 
chịu đựng nôi do những cuộc đánh nhau, những mâu thuẫn. 
Đó là chướng ngại cản trở con đường giải thoát, cho nên con 
đừng để nó lôi cuốn con vào, con hãy từ bỏ các xu hướng thói 
quen không có ý thức. Con hãy cảm thấy đang mong chờ ánh 
sáng xanh lá cây chói lọi rực rỡ và với sự tập trung nhất tâm 
cao độ hướng về đức Phật Bất Không Thành Tựu và người 


Chánh văn 101 
phối hợp, con hãy đọc lời khẩn cầu linh cảm sau đây: + 
Vì ganh ty mãnh liệt con lang thang trong sanh tử, 


giờ đây nương vào con đường ánh sảng quang mình của 
Thành Sở Tác Tri, 


cẩu xin đức Phật Bắt Không Thành Tựu đi trước mặt con, 


người phối hợp của ngài là Phật Mẫu Samaya-Tara ẩi sau 
lưng con; 


xin giúp con vượt qua nẻo đường bardo nguy hiểm 


và mang con đến trạng thái Phát đà toàn thiện. ` + 


Bằng cách đọc lời khẩn cầu linh cảm này với lòng sùng mộ 
sâu sắc, người chết sẽ tan nhập vào ánh sáng cầu vồng trong 
tim của đức Phật Bất Không Thành Tựu và người phối hợp, và 
trở thành một báo thân Phật trong cõi phương Bắc, cõi những 
Hành Động Thành Tựu. + 


Dù cho các thiện nghiệp của ông ta có yếu kém, nhưng 
với sự chỉ bày như thế này ở trong nhiều giai đoạn, nếu ông ta 
không nhận ra trong thời điểm này thì sẽ cũng nhận ra ở thời 
điểm khác, cho nên ông ta không thể nào mà không được giải 
thoát. Nhưng cả khi được chỉ bày giáo pháp này trong nhiều 
lần nhưng có những người mà họ đã quá quen với nhiều xu 
hướng thói quen không có ý thức trong thời gian lâu dài và đã 
không bao giờ quen với những linh ảnh thanh tịnh của năm 
trí, thì họ sẽ bị những xu hướng thói quen xấu ác của họ kéo 


họ lùi lại dù họ đã được chỉ cho thấy, khiến cho cái móc bằng 


102 ĐẠI GIẢI THOÁT THÔNG QUA SỰ NGHE TRONG BARDO 


tia sáng lòng đại bị không câu bắt họ được, họ trở nên hoảng 
hốt sợ hãi các ánh sáng và các tia sáng, họ lang thang xuống 
các cõi thấp. Nên, vào ngày thứ sáu, các vị Phật trong Năm Bộ 
với các vị phôi hợp, các thần Bồ tát tùy tùng sẽ xuất hiện cùng 
một lúc, và đồng thời các ánh sáng của sáu cõi cũng sẽ cùng 


lúc chiêu sáng. ~ 


Đề khai thị cho người chết, người nên gọi tên ông ta và đọc 


những lời này: ~ 


Này thiện nam (tn nữ), hãy lắng nghe cần thận. Không 
được phân tán. Cho đến hôm qua, mặc dù con đã được chỉ bày 
mỗi khi ánh sáng của từng vị Phật trong năm bộ xuất hiện, 
nhưng con đã bối rối phân vân vì ảnh hưởng của các xu hướng 
thói quen xấu, nên hôm nay con còn ở lại đây. Nếu con đã 
nhận rađược tánh chiếu sáng tự nhiên của các trí huệ của năm 
bộ Phật đó chính là phóng tưởng của riêng con, thì con lẽ ra đã 
tan nhập được vào ánh sáng cầu vồng trong thân của một trong 
năm bộ Phật và đã trở thành một báo thân Phật, nhưng vì con 
đã không nhận ra nên cho đến giờ phút này con còn tiếp tục 
đi lang thang. Cho nên, giờ đây con hãy nhìn cần thận không 
được phân tán. ~ 


Giờ đây tất cả năm bộ Phật sẽ cùng xuất hiện và cái gọi là 
bốn trí huệ kết hợp sẽ đến tiếp dẫn con, con hãy nhận ra bốn 
trí huệ đó. Này thiện nam (tín nữ), bốn thứ ánh sáng mảu của 
bốn yếu tô tinh khiết sẽ chiếu sáng; cùng một lúc đức Phật Tỳ 
Lô Giá Na và người phối hợp từ Cõi Trung Ương — Cõi Giới 


Chánh văn 103 


Hiển Lộ Khắp Nơi (the Central Realm, All-pervading Circle) 
sẽ xuất hiện ngay trước mặt; đức Phật Kim Cương Tát Đỏa 
và vị phối hợp và đoàn tùy tùng từ cõi phương đông — Cõi 
Toàn Lạc (Complete Joy) sẽ xuất hiện; đức Phật Bảo Sanh và 
vị phối hợp cùng đoàn tùy tùng từ cõi phương nam, Cõi Vinh 
Quang (The Gilori-ous) sẽ xuất hiện; đức Phật A Di Đà với vị 
phối hợp và đoàn tùy tùng từ cõi Cực Lạc Liên Hoatây phương 
sẽ xuất hiện; và đức Phật Bất Không Thành Tựu với vị phối 
hợp và đoản tùy tùng từ cõi phương bắc, cõi Những Hành 
Động Thành Tựu (Perfected Actions) sẽ xuất hiện, từ không 


gian của ảnh sáng câu vông. + 


Này thiện nam (tín nữ), ngoài các vị Phật đó của năm bộ 
còn có các vị thần xung nộ canh giữ các cổng cũng sẽ xuất 
hiện như: Vijaya, thần Chiến Thăng; Ya-mantaka, kẻ Hủy 
Diệt Cái Chết; Hayagriva thần Cổ Ngựa; và Amrtakundali, 
thần Bình Đựng Rượu Cam Lô; và các nữ thần canh giữ công 
như: Ankusa, nữ thần Cái Móc Câu; Pasa, nữ thần Cái Thòng 
Lọng; Srnkhala, nữ thần Dây xích; và Ghanta, nữ thần Cái 
Chuông; Sáu vị Thánh Thiêng liêng cũng sẽ xuất hiện (the 
Blessed Ones) như: Indra vị Thánh một trăm hiến tế (Indra 
of the hundred sacrifices) tức là vị thánh của các vị trời; Ve- 
macitra, có tên là Vị Áo Choàng Rực Rỡ (Splendid Robe) tức 
là vị thánh của các Atula; Sư Tử Vương Sakyas (Lion of the 
Sakyas), tức là vị thánh của con người; Dhruvasinha, có tên 
Sư Tử Kiên Cường (Steadfastlion), tức là vị thánh của súc 


sanh, Jvalamukha, vị có tên Miệng Rực Lửa (Flaming mouth), 


104 ĐẠI GIẢI THOÁT THÔNG QUA SỰ NGHE TRONG BARDO 


tức là vị thánh của các quỷ đói; và Dharmaraja có tên Pháp 
Vương (Dharma King) vị thánh của chúng sanh địa ngục. Hai 
vị Phụ và Mẫu Toàn Thiện (The All Good Father and Mother) 
của tất cả chư Phật là Samantabhadra và Samantabhadri cũng 
sẽ xuất hiện. Bốn mươi hai thần ở dạng báo thân sẽ nỗi lên từ 
bên trong tim của chính con và xuất hiện trước mặt con; các 
vị là hình tướng thanh tịnh của các phóng tưởng của con, cho 


nên con hãy nhận ra các vị đó. + 


Này thiện nam (tín nữ), các cõi giới đó cũng không có mặt 
ở nơi nào khác, mà nằm trong bốn phương hướng của tim con 
và hướng thứ năm là trung tâm tim, và giờ đây các vị nổi lên 
từ bên trong tim con và xuất hiện trước mặt con. Các hình ảnh 
hiện thân của chư vị cũng không từ nơi nào khác đến, nhưng là 
trò phô diễn nguyên sơ tự phát của tâm con, cho nên con hãy 
nhận ra các vị theo cách này. Này thiện nam (tín nữ), các hình 
ảnh đó không lớn không nhỏ, mà cân đối hoàn hảo. Mỗi vị có 
riêng các sắc phục trang hoàng, màu, tư thế đứng, ngai, biểu 
tượng. Các vị được bố trí rộng ra thành năm cặp, mỗi cặp đều 
được bao vòng quanh bằng vằng hào quang của năm ánh sáng 
màu. Toàn bộ mạn đà la — các thần nam nữ của các bộ — sẽ xuất 
hiện trọn bộ, tất cả cùng lúc tức thời. Con hãy nhận ra các vị 


đó, bởi vì họ là những yidam thân bôn tôn của con. + 


Này thiện nam (tín nữ), các tia-ánh sáng của bôn trí huệ 
từ trong tim của chư Phật trong năm bộ và các vị phôi hợp, sẽ 


chiêu sáng từng tia một lên tim con, rât đẹp và rõ, giông như 


Chánh văn 105 
các chùm tia sáng mặt trời chiếu tới. + 


Trước hết, Pháp giới thể tánh trí, đó là một tấm vải đan 
băng các tia ánh sáng trắng quang minh, rực rõỡđáng kinh ngạc, 
từ tim của đức Phật Tỳ Lô Giá Na sẽ chiếu sáng lên tim con. 
Trong tấm vải dệt bằng các tia ánh sáng nảy, một cái dĩa trắng 
lóng lánh sẽ xuất hiện, rất rực rỡ trong sáng, giống như một cái 
gương hướng mặt xuống, được trang hoàng xung quanh bằng 
năm đĩa giống như vậy, và năm đĩa này đến lượt được trang trí 
cũng bằng những cái dĩa và những dĩa nhỏ hơn, cứ thế sao cho 


không có chỗ nảo là trung tâm hay ngoại vi. + 


Từ tim của đức Phật Kim Cương Tát Đỏa, trên tắm vải 
màu xanh da trời quang minh của Đại viên cảnh trí, sẽ xuất 
hiện một cái dĩa xanh giống như một cái chén màu lam ngọc, 
hướng mặt xuống, được trang hoàng bằng những cái đĩa và 


những cái đĩa nhỏ hơn. ~ 


Từ tim đức Phật Bảo Sanh, trên tắm vải vàng của Bình 
đăng tánh trí quang minh, sẽ xuất hiện một cái dĩa vàng giống 
như một cái chén vàng hướng mặt xuống, được trang hoàng 


băng những cái dĩa và những cái dĩa nhỏ hơn. + 


Từ trong tim đức Phật A Di Đà, trên tắm vải đỏ rực rỡ của 
Diệu quan sát trí quang minh, sẽ xuất hiện một cái đĩa đỏ lóng 
lánh giỗng như một cái chén đỏ màu san hô hướng mặt xuống, 
chiếu sáng bằng ánh sáng trí huệ sâu sắc, rất rực rỡ trong sáng, 


được trang hoàng xung quanh bằng năm dĩa giống như vậy, 


106 ĐẠI GIẢI THOÁT THÔNG QUA SỰ NGHE TRONG BARDO 


rồi chính năm đĩa này được trang trí bằng những đĩa và những 
đĩa nhỏ hơn, sao cho không có chỗ nảo là trung tâm hay ngoại 


VI. + 
Chúng sẽ chiêu sáng lên tim con. ~ 


Này thiện nam (tín nữ), những thứ này cũng đã nỗi lên từ 
trò phô diễn tự phát của tự tâm con, chúng đã không đến từ 
nơi nào khác; cho nên con đừng nên ưa thích chúng, con đừng 
sợ chúng, nhưng con ở yên thư giãn trong một trạng thái thoát 
khỏi ý niệm. Trong trạng thái đó tất cả các hình ảnh xuất hiện 
và các tia-ánh sáng sẽ nhập làm một với con và con sẽ đạt tới 


giác ngộ. ~ 


Này thiện nam (tín nữ), ánh sáng xanh lục của Thành sở 
tác trí không xuât hiện bởi vì năng lực trí huệ của con chưa đủ 


chín mùi. ~ 


Này thiện nam (tín nữ), điều này được gọi là kinh nghiệm 
của bốn trí huệ được kết hợp, đó là lối dẫn đường của đức Kim 
Cương Tát Đỏa. Vào lúc này, con hãy nhớ đến những gì mà 
vị thây (guru) của con đã giảng trước đây về sự chỉ bày khai 
thị. Nếu con nhớ được ý nghĩa của lời khai thị, con sẽ có lòng 
tin vào những kinh nghiệm trước đó của con vả do đó, con sẽ 
nhận ra chúng, giống như cuộc hội ngộ của mẹ và con, hay 
giống như gặp lại bạn cũ. Như thể đoạn dứt được nghi ngờ, 
con sẽ nhận ra các phóng tưởng riêng của con, vả đi vào con 


đường bất biến thanh tịnh của pháp tánh; và thông qua lòng tin 


Chánh văn 107 


đó một trạng thái thiền định tương tục sẽ khởi lên, và con sẽ 
tan nhập vào trong một dạng đại trí huệ tự hiện hữu, vả con sẽ 


trở nên một báo thân Phật, không bao giờ rơi trở lại. + 


Này thiện nam (tín nữ), cùng với các ánh sáng trí huệ, còn 
có các ánh sáng của sáu cõi bất tịnh giả ảo sẽ chiếu sáng: ánh 
sáng trắng êm dịu của các vị trời, ánh sáng đỏ êm dịu của các 
Atula, ánh sáng xanh da trời êm dịu của cõi người, ánh sáng 
xanh lục êm dịu của các súc sanh, ánh sáng vàng êm dịu của 
các quỷ đói vả ánh sáng màu khói êm dịu của chúng sanh địa 
ngục. Sáu ánh sáng êm dịu này sẽ cùng chiếu sáng với các ánh 
sáng trí huệ thanh tịnh. Vào lúc đó, con đừng năm bắt hay bị 
lôi cuốn bởi bất kỳ ánh sáng nảo, con chỉ ở yên, thư giãn trong 
một trạng thái không bị ý niệm kiềm hãm. Nếu con sợ hãicác 
ánh sáng trí huệ thanh tịnh và bị lôi cuốn vào các ánh sáng 
bất tịnh của sáu cõi, con sẽ nhận lây thân của một chúng sanh 
trong sáu cõi vả con sẽ trở nên kiệt quệ bởi vì không bao giờ 


có được một lồi thoát ra khỏi đại dương đau khổ của sanh tử. + 


Này thiện nam (tín nữ), nếu con không được thầy con khai 
thị chỉ bày, con sẽ sợ hãi các hình ảnh và các ánh sáng trí huệ 
thanh tịnh đó, và sẽ bị thu hút vào các ánh sáng bất tịnh của 
cõi sanh tử; chớ làm thế, con hãy cảm thấy hết lòng sùng mộ 
các ánh sáng trí huệ thanh tịnh, sắc bén rực rỡ. Với lòng sùng 
mộ, con hãy nghĩ răng, “Các tia-ánh sáng trí huệ và đại bi của 
chư vị Thiêng Liêng tức là chư Phật trong năm bộ vì lòng đại 


bi đã đên năm giữ con; con quy y vào các ngài.` Con đừng 


108 ĐẠI GIẢI THOÁT THÔNG QUA SỰ NGHE TRONG BARDO 


ham thích các ánh sáng của sáu cõi giả ảo, con đừng thương 
tiệc các ánh sáng đó, nhưng với sự tập trung nhât tâm cao độ 
vào chư Phật trong năm bộ và các vị phôi hợp, con hãy đọc lời 


khẩn cầu linh cảm sau đây: + 
Khi vướng vào năm độc con lang thang trong sanh tử, 


nay nương vào con đường ánh sảng quang mình của bốn 
trí huệ kêt hợp, 


cẩu xin các đẳng Điều Ngự, Năm Bộ, đi trước mặt con, 

chư vị của Năm Bộ đi sau lưng con; 

hãy cứu con thoát khỏi các lối đi ánh sáng của sáu cối bất 
tịnh, 

xin giúp con vượt qua nẻo đường bardo nguy hiểm 


^A #1 


và mang con đến năm cối Phật tịnh độ. 


Bằng cách đọc lời khẩn cầu linh cảm này, người thượng 
căn nhận ra các phóng tưởng riêng của ông ta và khi hòa nhập 
với tánh bất nhị ông ta trở thành một vị Phật; người trung căn 
nhận ra chính mình thông qua lòng thiết tha sùng mộ và ông ta 
đạt tới giải thoát; ngay cả người hạ căn cũng tránh khỏi sự tái 
sanh vào sáu cõi nhờ ở năng lực tịnh hóa của lời khân cầu đó, 
và cùng với sự hiểu biết ý nghĩa của bốn trí huệ kết hợp, ông ta 
đạt tới giác ngộ băng lối đi của Phật Kim Cương Tát Đỏa. Với 
sự khai thị rõ ràng chính xác theo cách này, rất nhiều chúng 


sanh hữu tình sẽ nhận ra và được giải thoát. + 


Nhưng cũng có một sô người, như những người hạ căn ở 


Chánh văn 109 


những nơi man rợ và những người độc ác họ không hề có kinh 
nghiệm về Phật Pháp và những người đã đề sự hành trì samaya 
bị thoái hóa, giờ đây, tất cả những người đó đã bị nghiệp làm 
cho họ mê lầm, không nhận ra khi được chỉ bày và lang thang 
đi xuống. Cho nên vảo ngảy thứ bảy, các vị Nắm Giữ Trí Huệ 
Sâu Sắc sẽ từ Cõi Hư Không Thanh Tịnh đến tiếp dẫn họ, và 
cùng lúc đó, họ cũng sẽ gặp con đường ánh sáng của súc sanh 
do cảm xúc vô minh sản sinh ra. Vào lúc đó, đề khai thị người 


chêt lân nữa, người nên gọi tên ông ta và nói những lời này: + 


Này thiện nam (tín nữ), hãy lắng nghe cân thận không được 
xao lãng. Vào ngày thứ bảy một thứ ánh sáng nhiều màu, thanh 
tịnh sẽ chiếu sáng vào trong tâm không có ý thức (uncon-sci- 
ousmind) của con, và các vị Vidyadharas!'? Nắm Giữ Trí Huệ 
Sâu Sắc (Trì Minh) từ Cõi Hư Không Thanh Tịnh sẽ đến tiếp 
dẫn con. Ở trung tâm một mạn đa là chứa đầy ánh sáng cầu 
vồng một vị có tên là Vidyadhara Vô Song Toàn Phát tức là 
chúa tế Hoa Sen của Vũ Điệu sẽ xuất hiện, thân ngải sáng rực 
rỡ năm màu, ngài đang ôm người phối hợp là Dakini Đỏ, ngài 
đang khiêu vũ tay cầm một cái dao cong và một sọ người chứa 


đầy máu, mặt và tư thế đang nhìn bầu trời. + 


Từ phía đông mạn đà la một vị có tên là Vidyadhara Thiết 
lập trong Thập Địa! sẽ xuất hiện, màu trắng với một gương 
mặt tươi cười rạng rỡ, đang ôm người phối hợp là Dakini 
!? Vidyadhara: người Nắm Giữ Trí Huệ Sâu Sắc: đó là năng lực khám 


phá và thông tin giao tiếp (Trì Minh). 
'3 Thập địa: Mười cấp bậc của Bồ tát trước khi thành Phật 


110 ĐẠI GIẢI THOÁT THÔNG QUA SỰ NGHE TRONG BARDO 


Trăng, ngài đang khiêu vũ tay câm một cái dao cong và một sọ 
người đây máu, mắt và tư thê đang nhìn chăm chăm vào bâu 


trời. ~ 


Từ phía nam mạn đà la một vị có tên là Vidyadhara Chúa 
Tế Cuộc Sống sẽ xuất hiện, màu vàng, với hình tướng đẹp, 
đang ôm vị phối hợp là Dakini Vàng, ngài đang khiêu vũ tay 
cầm cái dao cong và một sọ người đầy máu, tư thế và mắt đang 


nhìn chăm chăm vào bầu trời. ~ 


Từ phía tây mạn đà la một vị có tên là Vidyadhara Đại Ấn 
(The great symbol) sẽ xuất hiện, màu đó, với gương mặt cười 
rạng rỡ, đang ôm người phối hợp là Dakini Đỏ, ngài đang kh- 
iêu vũ tay cầm cái dao cong và một cái sọ người đầy máu, tư 


thê và mắt đang nhìn chăm chăm vào bâu trời. + 


Từ phía bắc mạn đà la một vị có tên là Vidyadhara Khởi 
Lộ Tự Nhiên sẽ xuất hiện, có màu xanh lục, ngài biểu lộ cùng 
lúc hai nét mặt giận dữ và mỉm cười, ngải đang ôm người phối 
hợp là Dakini Xanh, đang khiêu vũ tay cầm cái dao cong và 
một sọ người đầy máu, tư thế và mắt đang nhìn chăm chăm 


vào bâu trời. + 


Ngoài các vị Vidyadharas đó ra sẽ còn xuất hiện vô số các 
đám dakims: dakinis của tám nghĩa địa, da-kinis của bốn bộ, 
dakims của tam giới, dakinis của mười phương, dakinis của 
hai mươi bốn nơi hành hương, các nam nữ anh hùng chiến 


thắng và tùy tùng, và tất cả nam nữ hộ pháp mang sáu trang 


Chánh văn 111 


sức làm bằng xương với trống, kèn làm bằng xương đùi, trống 
bằng sọ người, các tắm phướn làm bằng da của thanh niên, 
trướng làm bằng da người, các đan-ten làm bằng da người, 
hương nhang làm bằng thịt người, vô số các nhạc cụ khác 
nhau, tràn ngập khắp miễn vũ trụ, họ múa quay cuồng làm 
cho các nhạc cụ rung động thành nhạc như cơ hồ làm bề đâu, 
họ khiêu vũ theo kiểu khác nhau, tất cả chư vị sẽ đến tiếp dẫn 
những ai đã giữ gìn sự hành trì samaya và họ sẽ trừng phạt 
những ai đã đề sự hành trì đó biến mắt. ~ 


Này thiện nam (tín nữ), trong cõi không có ý thức, trí huệ 
uyên nguyên thanh tịnh chiếu sáng bằng ánh sáng ngũ sắc 
giống như những sợi chỉ màu xoắn lại nhau, phát sáng chói 
chang, lung linh, trong trẻo, quang minh sắc bén, kinh rợn, trí 
huệ đó từ tim của năm vị chúa tế Vidyadharas sẽ chiếu tới và 
xuyên qua tim con khiến mắt con không chịu nổi nó. Đồng 
thời, ánh sáng xanh lục êm dịu của súc sanh cũng sẽ chiếu 
cùng với ánh sáng trí huệ. Ngay lúc đó, dưới ảnh hưởng của 
tâm mê lầm do những xu hướng không có ý thức gây nên, con 
sẽ sợ hãi và né tránh ánh sáng ngũ sắc và con sẽ ưa thích ánh 
sáng êm dịu của súc sanh. Lúc này, con đừng sợ ánh sáng ngũ 
sắc sắc bén rực rỡ; con đừng sợ nó, mà hãy nhận ra nó chính 


là trí huệ. ~ 


Từ trong ánh sáng toàn bộ âm thanh tự phát của pháp như 
tiếng rền vang của ngàn tiếng sâm vỡ. Ánh sáng làm quay 


vòng, làm rên vang tiêng sâm và vang dội lại với những tiêng 


| NI ĐẠI GIẢI THOÁT THÔNG QUA SỰ NGHE TRONG BARDO 


hô xông trận, và âm thanhxuyên thấu rất lớn của các mật chú 
xung nộ. Con đừng sợ nó, con đừng lẫn tránh, con đừng kinh 
hãi. Con hãy nhận ra nó là trò phô diễn của tâm con, phóng 
tưởng của riêng con. Con đừng ưa thích ánh sáng xanh lục êm 
dịu của súc sanh, con đừng thương tiếc nó; nếu con bị nó thu 
hút, con sẽ rơi vào cõi sĩ mê của súc sanh và con sẽ kinh qua 
sự chịu đựng khổ đau cùng cực vì ngu xuân, câm miệng không 
nói; làm nô lệ, và từ cõi đó không có lối nào đề thoát ra; cho 
nên con đừng ưa thích nó. Con hãy cảm thấy đang mong đợi 
ánh sáng quang minh trong trẻo, có năm màu, và con hãy tập 
trung nhất tâm vào chư vị Vidyadharas thiêng liêng, tức là các 
vị thầy thiêng liêng, với ý nghĩ rằng, “Chư vị Vidyadharas này 
cùng với các vị điều ngự, các dakinis đã đến đề tiếp dẫn con 
vào Cõi Hư Không Thanh Tịnh (the Pure Realm of Space). 
Cầu xin tất cả chư vị nghĩ tưởng đến các chúng sanh hữu tình 
như con, những chúng sanh đã không tích tụ phước đức và đã 
không được tiếp dẫn của vô số các Bồ tát thần của Năm bộ 
Phật trong quá khứ hiện tại và vị lai đã ra tay cứu độ. Xin hãy 
thương xót cho kẻ như con! Giờ đây, con cầu xin tất cả chư vị 
Vidyadharas hãy đừng để con rơi xuống thấp hơn nữa, hãy câu 
giữ con lại bằng cái móc câu của lòng đại bi và kéo con lên 
Cõi Hư Không Thanh Tịnh.” + 


Với sự tập trung nhất tâm cao độ, con hãy đọc lời khẩn cầu 


linh cảm này: + 


Nguyện cầu chư vị Widyadharas thiêng liêng hãy nghĩ đến 


Chánh văn 113 


con 
và với lòng đại từ hãy dẫn dắt con đi trên đường đạo. 


Khi vướng vào các xu hướng mãnh liệt con phải lang thang 
trong cối sanh tử, 


nay nương vào con đường ảnh sáng rực rổ của trí huệ 
uyÊn nguyên, 


nguyện cấu chư vị Vidyadharas và các vị điều ngự đi trước 
mặt con, 


các vị phối hợp, các Dakinis đi sau lưng con; 
giúp con vượt qua nẻo đường bardo nguy hiểm 


và mang con tới Cối Hự Không Thanh Tịnh. ` > 


Băng cách đọc lời khân câu linh cảm này với lòng sùng bái 


sâu sắc, người chêt sẽ tan nhập vào ánh sáng câu vông trong 


tim của các vị Vidyadharas thiêng liêng và được sanh ra trong 
Cõi Hư Không Thanh Tịnh, chắc chắn không thể nghi ngờ 


được. Và cũng vậy, tất cả các loại bạn hữu tu tập nhờ kết quả 


việc này mà nhận ra được và tât cả đêu được giải thoát, ngay 


cả những người dù có những xu hướng mê muội xâu ác, chắc 


chắn cũng sẽ được giải thoát ở đây. + 


Đến đây chấm dứt phần đầu của tập luận “Đại Giải Thoát 
Thông Qua Sự Nghe”: 


sự khai thị chỉ bày linh quang 


trong suốt giai đoạn bardo ở thời điểm đối diện 


114 ĐẠI GIẢI THOÁT THÔNG QUA SỰ NGHE TRONG BARDO 


cải chết và sự chỉ bày trong suốt giai đoạn 


bardo bình yên của Pháp tánh. ~ 


IÍI — SđI1qVA ~ røyq rg9yq røyq 


Chánh văn 115 


Giờ đây là phần giảng về cách thức mà bardo của các thần 


xung nộ xuât hiện. ~ 


Từ trước tới lúc này đã có bảy giai đoạn trong nẻo đường 
nguy hiểm của thời bardo của các thần bình yên, và nhờ vào 
sự chỉ bảy ở từng mỗi giai đoạn, nên dù ông ta đã không nhận 
ra ở giai đoạn này thì sẽ nhận ra ở giai đoạn khác và có vô số 
cơ hội đạt tới giải thoát xảy ra. Mặc dù nhiều người được giải 
thoát như vậy, nhưng chúng sanh hữu tình nhiều vô số kể, ng- 
hiệp bất thiện rất mạnh, tắm màn vô minh điên đảo rất dày và 
nặng trĩu. Các xu hướng mê muội kéo dài rất lâu và cái vòng 
luân hồi vô minh và mê lầm nảy không bị xé rách cũng không 
tăng thêm, cho nên có rất nhiều chúng sanh không được giải 
thoát mà phải lang thang xuống dưới nữa dù họ đã được chỉ 


bày theo lỗi này một cách chính xác. + 


Sau khi đã gặp các thần bình yên, chư vị Vidyadharas và 
dakinis, đến lượt chư vị này lại biến thành ra năm mươi tám 
thần xung nộ, uống máu, rực lửa xuất hiện. Giờ đây họ không 
giống như trước đó; đây là bardo của các thần xung nộ nên 
người chết sẽ bị áp đảo bởi nỗi sợ hãi cao độ và trở nên rất khó 
nhận ra. Tâm không còn tự chủ và cảm thấy kiệt quệ ngất xỉu 
nhưng nếu còn có một ít sự nhận biết thì sự giải thoát sẽ dễ 
dàng, bởi vì quá đỗi sợ hãi nên tâm không có thời gian để xao 


lãng và vô tình, nên tâm tập trung nhất tâm. ~ 


Nếu giờ đây, người chết không được sự chỉ dẫn của pháp 


này thì dù có vôn hiêu biệt băng đại dương cũng vô ích. Vào 


116 ĐẠI GIẢI THOÁT THÔNG QUA SỰ NGHE TRONG BARDO 


thời điểm này ngay cả những vị thầy tuân thủ giới luật tu viện 
và các đại học giả cũng đều mê lầm và sẽ không nhận ra nên 
họ sẽ tiếp tục lang thang trong cõi sanh tử. Những người tầm 
thường lại càng trầm trọng hơn; khi lẫn tránh vì sự sợ hãi cao 
độ này, họ sẽ rơi xuống những cõi thấp hơn và chịu những nỗi 
khổ đau. Trong khi đó một hành giả tu tập Kim Cương thừa, 
dù là người tu tậpyếu kém nhất trong số người yêu kém thì 
cũng sẽ nhận ra các thần uống máu đó chính là thần mệnh yid- 
am ngay khi họ thấy, cũng giống như họ gặp lại bạn cũ, nên họ 
tin vào các thần đó và khi nhập vảo — bắt ly — với các thần, họ 
sẽ trở thành một vị Phật. Bí quyết là, khi còn ở cõi người, vị 
hành giả Kim Cương thừa đã quán tưởng các hình tướng của 
các thần uống máu này, họ đã thờ cúng các thần đó, và cho dù 
họ chỉ có nhìn qua các hình ảnh được vẽ trong tranh hay tượng 
thờ, vân vân, nhưng họ sẽ nhận ra các hình tướng xuất hiện lúc 


này đây và họ đạt tới giải thoát. + 


Mặc dù các học giả các vị thầy, khi còn sông, đã có rất 
nhiều nỗ lực trong việc tuân theo giới luật khi hành trì pháp, 
và họ rất thông hiểu trong việc giảng giải kinh luận, nhưng 
khi họ chết cũng không có những dấu hiệu nào như là ngọc xá 
lợi!, ánh sáng cầu vồng, vân vân. Khi còn sống, họ chê bai các 
tantras, họ không đề tâm đến các tantras, họ không biết tới các 
thần của tantra, do đó họ không thể nhận ra các thần khi thấy 
xuất hiện trong bardo. Nên khi bất thình lình thấy các linh ảnh 


!4 Ngọc xá lợi (relics, SanskIt sariam, Tây Tạng gdung, ring-bstel và sku- 
8Zug83): đây là phần còn lại khi hỏa thiêu. Nó giống như viên đá tròn, sáng, 
trắng hay xanh ngọc. 


Chánh văn 117 


mà trước đây họ không bao giờ thấy, họ cho đó là kẻ thù và họ 
cảm thấy thù hận với các chư vị, và do đó họ đi xuốngcác CÕI 
thấp hơn. Đó là lý do tại sao mặc dù các học giả các người tu 
hành tuân thủ giới luật đã là những người tốt nhưng họ không 
tu tập tantra nên các dấu hiệu như ngọc xá lợi, ánh sáng cầu 


vông không thấy xuất hiện ở họ. + 


Còn đệ tử của Kim Cương thừa (tantra) dù cho ông ta là 
người kém nhất, dù ông ta thô bạo lỗ mãng, vô học khi còn 
sông, thậm chí ông ta đã không có khả năng tu tập tantra nhưng 
chỉ cần ông ta có lòng tinđối với các tantra, ông ta không hề 
nghi ngờ hay bắt tín tí nào, thì ông ta sẽ đạt giải thoát ở chỗ 
nảy; nên mặc dù ông ta đã cư xử hành động không theo truyền 
thống đời thường nhưng khi ông ta chết ít nhất cũng có một 
dấu hiệu như ngọc xá lợi hay ánh sáng cầu vồng xuất hiện. 
Đó là bởi vì giáo pháp Kim Cương thừa này có oai lực rất lớn 


lao. + 


Các vị du-già Kim Cương thừa có trình độ tâm linh trên 
trung bình, những người đó đã thực hành quán tưởng và thực 
hành hoàn tất và đã trì tụng các tâm chú, vân vân, sẽ không 
lang thang xuống xa hơn trong bardo pháp tánh, nhưng ngay 
khi họ ngưng thở, chư vị Vidyadharas, các vị điều ngự và các 
dakinis sẽ tiếp dẫn họ đến Cõi Hư Không Thanh Tịnh. Những 
dấu hiệu cho quả vị này sẽ xuất hiện như là bầu trời trong sáng, 
họ sẽ tan nhập vào ánh sáng cầu vồng, như là mưa hoa, mùi 


hương thơm, âm thanh các nhạc cụ nghe được trong không 


118 ĐẠI GIẢI THOÁT THÔNG QUA SỰ NGHE TRONG BARDO 
trung, các tia ánh sáng, ngọc xá lợi, vân vân. ~ 


Cho nên những người như các triết gia, những người giữ 
giới luật, những đệ tử theo Kim Cương thừanhưng đề cho việc 
thực hành samaya bị biến chất và tất cả những người bình 
thường, sẽ không còn phương tiện nào khác ngoài bộ giáo 
huấn: “Đại Giải Thoát Thông Qua Sự Nghe” nảy. Các thiền 
giả đã tu tập phép Đại Ân và Đại Toàn Thiện'Š và vân vân, sẽ 
nhận ra linh quang trong giai đoạn bardo ở thời điểm đối diện 
cái chết và họ đạt tới pháp thân (dharmakaya) nên đối với họ, 
không cần phải đọc bộ: “Đại Giải Thoát Thông Qua Sự Nghe” 


này. ~ 


Nếu họ nhận ra linh quang trong suốt giai đoạn bardo ở 
thời điểm đối diện cái chết, họ sẽ đạt tới pháp thân. Nếu họ 
nhận ra trong suốt giai đoạn bardo của pháp tánh khi các thần 
bình yên và xung nộ xuất hiện họ sẽ đạt tới báo thân (samb- 
ho-gakaya). Nếu họ nhận ra trong suốt giai đoạn bardo thác 
sanh (the bardo ofbe-coming) họ sẽ đạt tới hóa thân (nirman- 
akaya) và được sanh ra trong một hoàn cảnh tốt hơnở đó họ sẽ 
kinh nghiệm được giáo pháp này; và vì quả của hạnh nghiệp 
sẽ tiếp tục ở đời tái sanh nên đó là lý do tại sao giáo pháp Đại 
!* Đại Toàn Thiện (The Great Completion, Tây Tạng rđogs-pa-chenpo, 
SansrkIt mahasampana) là giai đoạn thiên định tương đương với atiyoga 
hay maha-ati. Nó xâm nhập thậm chí vượt khỏi cái thây tôi thượng rõ 
ràng (apparently ultimate vision) của Đại Ấn vào xa hơn tới một kinh 
nghiệm về sự rỗng rang và vô tướng (openness and formlessness). Phép 
tu tập này do Vimalamitra dạy (ngài đương thời với Padmasambhava) và 
phát triên trong dòng Nyingma. Đại Án và Đại Toàn Thiện được hợp nhất 
bởi Rangjung-DorJe, Karmapa thứ ba. 


Chánh văn 119 


Giải Thoát Thông Qua Sự Nghe” này là một pháp đưa tới giác 
ngộ mà không thiền định, một pháp giúp giải thoát chỉ nhờ vào 
sự nghe một pháp bằng phương tiện thiện xảo tiếp dẫn người 
phạm tội lỗi lớn có thê đi vào con đường mật truyền, một pháp 
chỉ trong khoảnh khắc chấm dứt vô minh, một pháp vi diệu 
đưa đến sự giác ngộ tức thời và toàn triệt, khiến cho chúng 
sanh hữu tình khi tiếp cận giáo pháp này rồi thì không thể 
nảo sa đọa xuống cõi thấp hơn. Cả hai pháp: Đại Giải Thoát 
Thông Qua Sự Nghe” và Giải Thoát Bằng Cách Đeo và Mặc 
(vào tử th¡)”!5 cần được đọc lớn tiếng vì hai pháp này kết hợp 
với nhau như một mạn đà la bằng vàng được khảm băng màu 


ngọc lam. + 


Giờ đây sau khi được giảng cho nghe Đại Giải Thoát 
Thông Qua Sự Nghe” là hết sức cần thiết, người hãy chỉ bày 
cách thức mà bardo của các thần xung nộ xuất hiện. Người 


hãy gọi tên người chết ba lần rồi hãy nói những lời này: + 


Này thiện nam (tín nữ), con hãy lắng nghe không được xao 
lãng. Mặc dầu bardo của các thần bình yên đã xuất hiện nhưng 
con không nhận ra, nên con tiếp tục lang thang tới đây. Bây 
giờ vào ngày thứ tám các thân xung nộ uống máu sẽ xuất hiện. 


Con hãy nhận ra các vị đó, không được phân tán. ~ 


Này thiện nam (tín nữ), một vị có tên là Heruka Phật Vĩ 


' Giải thoát bằng cách đeo, mặc, để quanh người chết (The Liberation 
through Wearing) là một trong sáu giáo huân bardo của đức Liên Hoa 
Sanh, một loại đa sô dùng mật chú cột quanh tử thi như lá bùa (amulet). 


120 ĐẠI GIẢI THOÁT THÔNG QUA SỰ NGHE TRONG BARDO 


Đại Vinh Quang (Glorious Great Buddha-Heruka)!” sẽ nổi lên 
từ trong đầu con và xuất hiện trước mặt con rất rõ nét và rất 
thực: thân ngải màu rượu nho với ba đầu sáu tay và bốn chân 
soải vươn ra, sương mặt bên phải màu trăng, gương mặt bên 
trái màu đỏ và gương mặt ở giữa màu rượu nho; thân ngài 
sáng rực như một khối ánh sáng, chín con mắt ngài nhìn chằm 
chặp vào con với một khí thế xung nộ, chân mày giống như 
một tia chớp sáng, răng ngài lóe sáng ánh màu đồng, ngài cười 
lớn với tiếng a-la-la” và ha-ha” và phát ra những tiếng huýt 
sáo lớn như shoo-oo!” Tóc mảu vàng đỏ bay dốc ngược lên và 
sáng rực, những sọ người khô, mặt trăng và mặt trời kết thành 
vương miện bao quanh đầu ngài, thân ngài được trang hoảng 
bằng những con rắn màu đen với các đầu lâu còn tươi, ba tay 
bên phải tay thứ nhất cầm một bánh xe, tay giữa cầm một cái 
rìu, tay cuối cầm một cái gươm; ba tay bên trái tay đầu cằm 
cái chuông, tay giữa cầm cái lưỡi cày tay cuối cầm cái tách 
bằng sọ người; người phối hợp của ngài là Kro-dhisvari Phật 
ôm thân ngài, tay phải của bà choàng qua cổ ngài, tay trái của 
bà cầm một sọ người đầy máu đưa tới miệng ngài; từ trong 
cô họng ngài phát ra những âm thanh ầm âm như tiếng sắm, 


những ngọn lửa trí huệ bắn ra từ các sợi lông kim cương đang 


! Heruka Phật Vĩ Đại Vinh Quang là một phối hợp vủa vị Heruka Phật 
và Heruka Vĩ Đại, vị này là thủy tô của các vị herukas của Ngũ Bộ, như 
đã mô tả trong luận giảng. Trong các bức tranh “thankas” của các vị 
thần xung nộ, vị heruka Vĩ Đại xuất hiện ở chính giữa, có chức vụ tương 
đương với vị Samatabhadra (Phật Nguyên thủy) trong mạn đà la của các 
thần bình yên; trong khi đó vị Heruka-Phật được đặt dưới vị Heruka Vĩ 
Đại. 


Chánh văn 121 


sáng rực trên toàn thân ngài; ngải đứng trên cái ngai do các 
con chim thân garudas (kim xí điêu) đang khiêng; ngài đứng 
ở tư thê một cặp chân cong lại và một cặp chân kia duỗi vươn 


Ta. ~ 


Con đừng sợ ngài, đừng kinh hãi, đừng hoảng hốt. Con hãy 
nhận ra ngải chính là hình tướng của tự tâm con. Ngài là vị 
yidam (bồn tôn) của con, cho nên con đừng sợ hãi. Ngài thật 
sự là Phật Tỳ Lô Giá Na cùng với người phối hợp, cho nên 
con đừng sợ. Nếu con nhận ra con sẽ được giải thoát ngay tức 
khắc.” + 


Khi được nghe như vậy người chết sẽ nhận ra yidam (thần 
bốn tôn) và khi nhập làm một — bắt ly — với yidam thì người 
chết sẽ trở thành một báo thân Phật. + 


Nhưng nếu ông ta vẫn sợ hãi yidam và lần tránh, như vậy 
ông ta không nhận ra, và TÔI, ngày thứ chín, sự biểu lộ của bộ 
Kim Cương với hình tướng đang uống máu sẽ đến tiếp dẫn 
người chết, nên người hãy chỉ bày cho ông ta lần nữa, gọi tên 


ông ta và đọc những lời này: ~ 


Này thiện nam (tín nữ), hãy lắng nghe cẩn thận không 
được xao lãng. Vào ngày thứ chín, ảnh hiển lộ của bộ Kim 
Cương gọi là Heruka Kim Cương với hình tướng đang uống 
máu, sẽ nồi lên từ phía đông của đầu con và sẽ xuất hiện trước 
mặt con: thân ngài màu xanh da trời đậm, ngài có ba đầu sáu 


tay và bốn chân dang rộng ra, gương mặt bên phải màu trắng, 


|2#4 ĐẠI GIẢI THOÁT THÔNG QUA SỰ NGHE TRONG BARDO 


gương mặt bên trái màu đỏ, gương mặt ở giữa màu xanh da 
trời; với sáu tay, tay thứ nhất bên phải cầm một kim cương sử, 
tay giữa cầm một cái tách bằng sọ người, tay cuối cầm một cái 
rìu, tay thứ nhất bên trái cầm một cái chuông, tay giữa cầm 
một cái tách băng sọ người, tay cuối cầm một lưỡi cày; người 
phối hợp là Kim Cương-Krodhisvari ôm thân ngài, tay phải 
của bà quàng qua cổ ngài, tay trái của bà đang cầm một cái sọ 


người đây máu đưa tới miệng ngài. ~ 


Con đừng sợ ngài, đừng kinh hãi, đừng hoảng hốt. Hãy 
nhận ra ngải chính là hình tướng của tự tâm con. Ngài là vị 
yidam của con, cho nên con đừng sợ. Ngài thực sự là đức Phật 
Kim Cương Tát Đỏa cùng với người phối hợp, cho nên con 
hãy chí thành sùng mộ. Nếu con nhận ra thì lập tức được giải 
thoát.” + 


Khi được nghe như vậy ông ta sẽ nhận ra yidam và khi 
nhập làm một — bắt ly — với yidam, ông ta sẽ trở thành một 
báo thân Phật. ~ 


Nhưng với những người mà nghiệp ác xấu quá lớn sẽ sợ 
hãi và lân tránh yidam, và họ sẽ không nhận ra, rồi thì vào 
ngày thứ mười, ảnh hiển lộ của bộ Bảo Sanh với hình tướng 
đang uống máu, sẽ xuất hiện để tiếp dẫn họ. Cho nên để chỉ 
bày cho người chết lần nữa, người nên gọi tên người chết và 


đọc những lời này: ~ 


Này thiện nam (tín nữ), hãy lăng nghe không được xao 


Chánh văn 123 


lãng. Vào ngày thứ mười, ảnh hiển lộ của bộ Bảo Sanh tên là 
Heruka Bảo Sanh với hình tướng đang uống máu sẽ từ phần 
phía nam của đầu con xuất hiện trước mặt con: thân ngài màu 
vàng đậm với ba đầu sáu tay và bốn chân dang rộng ra, gương 
mặt bên phải màu trắng, gương mặt bên trái màu đỏ, gương 
mặt ở giữa sáng rực màu vàng đậm; với sáu tay, tay thứ nhất 
bên phải cầm một viên ngọc, tay giữa cầm cái đinh ba có ba 
đầu người ở trên, tay cuối cầm một cái chùy, ba tay bên trái 
tay thứ nhất cầm cái chuông, tay giữa cầm một tách bằng sọ 
người, tay cuối cầm đinh ba; người phối hợp là Ratna-Kro- 
dhisvari đang ôm thân ngài, tay phải của bà choảng qua cô 
ngài, tay trái của bà cầm một cái sọ người đầy máu đưa đến 


miệng ngải. + 


Con đừng sợ ngài, đừng kinh hãi, đừng hoảng hốt. Hãy 
nhận ra ngài chính là hình tướng của tự tâm con. Ngài là yid- 
am của con, cho nên con đừng sợ hãi. Ngài thực sự là đức Phật 
Bảo Sanh cùng với người phối hợp, cho nên con hãy cảm thấy 
như đang mong đợi ngài. Nếu con nhận ra con sẽ tức thì được 


giải thoát.” + 


Khi được nghe như vậy, ông ta sẽ nhận ra yidam và khi 
nhập làm một — bất ly — với yIdam, ông ta sẽ trở thành một vị 
Phật. + 


Nhưng nếu ngay cả khi được chỉ bày như vậy nhưng ông 
ta bị các xu hướng ác độc, mê muội kéo ông ta lùi lại phía sau 


và ông ta sợ hãi, lân tránh nên không nhận ra yidam, thậm chí 


124 ĐẠI GIẢI THOÁT THÔNG QUA SỰ NGHE TRONG BARDO 


khi ông ta thấy Yamantaka, ông ta cũng không nhận ra, nên 
vào ngày thứ mười một, ảnh hiển lộ của bộ Hoa Sen với hình 
tướng đang uống máu sẽ đến đề tiếp dẫn ông ta. Cho nên đề 
chỉ bày cho ông ta lần nữa, người nên gọi tên người chết và 


đọc những lời sau: ~ 


Này thiện nam (tín nữ), hãy lắng nghe cân thận, đừng xao 
lãng. Vào ngày thứ mười một, ảnh hiển lộcủa bộ Hoa Sen, 
được gọi là Heruka-Hoa Sen Thiêng Liêng, với hình tướng 
đang uống máu, từ phần phía tây của đầu con sẽ nổi lên và 
xuất hiện trước mặt con rất rõ nét trong dạng liên kết với người 
phối hợp của ngài. Thân ngài màu đỏ đậm với ba đầu sáu tay 
và bốn chân dang rộng ra; gương mặt bên phải màu trắng, 
gương mặt bên trái màu xanh da trời và gương mặt giữa màu 
đỏ đậm; với sáu tay, tay thứ nhất bên phải cầm một hoa sen, 
tay giữa cằm một đinh ba có ba đầu người ở trên, tay cuối cầm 
một cây gậy. Tay thứ nhất bên trái cầm một cái chuông, tay 
giữa cầm một tách bằng sọ người đang chứa đầy máu, tay cuối 
cầm một cái trồng; người phối hợp là Padma-Krodhisvari ôm 
thân ngài, tay phải của bà choàng qua cổ ngài, tay trái bà đang 


câm một sọ người đây máu đưa tới miệng ngài. ~ 


Con đừng sợ ngài, đừng kinh hãi, đừng hoảng hốt. Con 
hãy vui sướng, hãy nhận ra ngài chính là hình tướng của tự 
tâm con. Ngài là yidam của con, cho nên con đừng sợ, đừng 
kinh hãi. Ngài thực sự là đức Phật A Di Đà Thiêng Liêng cùng 


người phối hợp, cho nên con hãy cảm thấy mong đợi ngài. 


Chánh văn 125 
Nếu con nhận ra thì ngay lập tức con sẽ được giải thoát.” + 


Khi được nghe như vậy ông ta sẽ nhận ra hình tướng đó là 
yidam và khi được nhập làm một — bất ly — với yiđam, ông ta 
sẽ trở thành một vị Phật. 


Nhưng nếu ngay cả khi được chỉ bảy như thế mà vẫn bị các 
xu hướng ác độc mê muội kéo ông ta lùi lại sau vả ông ta sợ 
hãi lân tránh cho nên ông ta không nhận ra yidam, rồi thì, vào 
ngày thứ mười hai, ảnh hiển lộ của bộ Nghiệp với hình tướng 
đang uống máu sẽ đến cùng với các vị thiên gauris'3, vị thiên 
pisacis có đầu súc vật, các thiên nữ hành giả yoginis đến tiếp 
dẫn người chết. Nếu người chết không nhận ra, ông ta sẽ sợ 
hãi, cho nên để chỉ bày cho ông ta lần nữa, người nên gọi tên 


ông ta và đọc những lời sau: + 


Này thiện nam (tín nữ), hãy lắng nghe cần thận, không 
được xao lãng. Khi ngày thứ mười hai đến, ảnh hiển lộ của 
bộ Nghiệp được gọi là Heruka-Nghiệp Thiêng Liêng với hình 


tướng đang uông máu từ phân phía bắc của đâu con và nôi lên 


'* gauris có nghĩa ° “trắng”, đây là nhóm tám thiên nữ đặt tên chung lấy 
tên người đầu nhóm, đó là thiên nữ toàn màu trắng. Trong sách Bardo 
ThötröI, tên các thiên nữ này đặt theo chữ Sanskri(. Họ xuât hiện trong 
nhiều kinh sách Kim Cương thừa, ở đây Pramoha và Smasani khác VỚI 
danh sách thông thường. Pramoha là “kẻ lừa dối” tương đương với “người 
đàn bà hạ đẳng”, biểu tượng của đam mê trong thơ ca Kim Cương thừa, 
SmasanI có nghĩa ' người đàn bà sống trong hang” tương đương tiếng 
Tây Tạng “người ở núi” . Rất khó xác định các thiên nữ này theo cách mô 
tả thường thây trong nhiều nguồn kinh điển. Còn pisacis là thiên nữ ăn 
thịt tươi có đâu chim hay đầu súc vật. Tên của họ có nghĩa đen “có sọc” 
ám chỉ có nhiều màu trên đầu và trên thân mình. Còn Yogizis có nghĩa là 

“thiếu phụ đầy quyền lực”. 


126 ĐẠI GIẢI THOÁT THÔNG QUA SỰ NGHE TRONG BARDO 


trước mặt con rất rõ nét trong dạng liên kết với người phối 
hợp; thân ngải màu xanh lá cây đậm với ba đầu sáu tay và bốn 
chân dang rộâng; gương mặt bên phải màu trắng, gương mặt 
bên trái màu đỏ, gương mặt ở giữa màu xanh lá cây đậm huyền 
diệu, ba tay bên phải tay thứ nhất cầm kiếm, tay giữa cầm đinh 
ba có ba đầu người ở trên, tay cuối cầm cây gậy, ba tay bên trái 
tay thứ nhất cầm chuông, tay giữa cầm tách sọ người tay cuối 
cầm lưỡi cảy; người phối hợp là Karma-Krodhisvari ôm thân 
ngải, tay phải của bà choàng qua cô, tay trái của bà cầm một 


sọ người đây máu đưa tới miệng ngài. ~ 


Con đừng sợ ngài, đừng kinh hãi, đừng hoảng hốt. Hãy 
nhận ra ngài chính là hình tướng của tự tâm con. Ngài là yid- 
am của con, nên con đừng sợ. Ngài thực sự là đức Phật Bắt 
Không Thành Tựu cùng với người phối hợp, nên con hãy cảm 
thấy thiết tha sùng mộ. Nếu con nhận ra thì ngay lập tức con 


được giải thoát.” + 


Khi được nghe như vậy ông ta sẽ nhận ra yidam và khi 
được nhập làm một — bất ly — với yidam, ông ta sẽ trở thành 


một vị Phật. ~ 


Thông qua sự khai thị hướng dẫn của vị thầy (guru), ông 
ta sẽ nhận ra các ảnh hiền lộ chính là các phóng tưởng của tự 
mình, trò chơi phô diễn của tâm, và ông ta sẽ được giải thoát. 
Cũng giống như trông thấy một con sư tử nhồi bông chẳng 
hạn: ông ta sẽ rất sợ nếu không biết nó đích thực là sư tử nhồi 


bông, nhưng nêu có người chỉ cho biệt nó là cái gì thì ông ta 


Chánh văn 127 


sẽ ngạc nhiên và không còn sợ nữa. Ở đây cũng vậy, ông ta sẽ 
kinh hãi hoảng hốt khi các vị yidam uống máu xuất hiện với 
thân hình khổng lồ, chân tay chiếm đầy cả không gian, nhưng 
ngay khi ông ta được hướng dẫn cho biết, ông ta sẽ nhận ra 
các vị đó chính là phóng tưởng của chính ông ta hay là các 
yidam; lúc đó linh quang mà ông ta đã thiền định về nó trước 
đây và linh quang tự hiện hữu đã lộ ra sau khi chết, hai thứ linh 
quang mẹ và con đó sẽ nhập làm một và cũng giống như gặp 
lại một người mà mình đã từng quen biết rất rõ, lúc này đây 
linh quang vốn tự-giải thoát của tự tâm ông ta tự nhiên hiển lộ 


ra trước mặt ông ta và ông ta tự giải thoát. 


Nhưng nếu ông ta không được hướng dẫn pháp này thì dù 
là người tốt ông ta cũng rời khỏi nơi này và tiếp tục lang thang 
trong sanh tử. Lúc đó, tám thiên nữ gauris và pIsacIs xung nộ 
với nhiều đầu sẽ từ trong đầu ông ta nổi lên và xuất hiện trước 
ông ta, nên để chỉ bảy cho ông ta lần nữa, người hãy gọi tên 


người chết và đọc những lời sau đây: + 


Này thiện nam (tín nữ), hãy lăng nghe cân thận không 
được xao lãng. Tám vị thiên nữ áo trăng gauris sẽ từ bên trong 
đâu của con nôi lên và xuât hiện trước mặt con. Con đừng sợ 


các vị đó. + 


Từ góc phía đông của đầu con một gauri trắng sẽ xuât hiện 
trước mặt con, tay phải câm một thi thê có hình cây côn, tay 
trái câm cái tách hình sọ người chứa đây máu. Con đừng sợ. 


Từ góc phía nam, một gauri màu vàng câm cung băn ra một 


128 ĐẠI GIẢI THOÁT THÔNG QUA SỰ NGHE TRONG BARDO 


mũi tên; từ phía tây thiên nữ Pramoha màu đỏ cầm một biểu 
ngữbằng con quái vật ở biển; từ phía bắc thiên nữ Vetali cầm 
một kim cương sử và một tách bằng sọ người đầy máu; từ phía 
đông nam thiên nữ Pukkasi màu cam tay phải cầm nắm ruột, 
tay trái đưa năm ruột đó vào miệng ăn; từ phía tây nam thiên 
nữ Ghasmari màu xanh lá cây đậm tay trái cầm tách sọ người 
đầy máu tay phải dùng cái kim cương sử khuấy cái tách đựng 
máu; từ phía tây bắc thiên nữ Candali màu vàng úa đang xé 
tách đầu và thân người tay phải cầm quả tim tay trái đưa thân 
người vào miệng; từ phía đông bắc thiên nữ Smasani màu 
xanh đậm cũng đang xé tách đầu ra khỏi thân người và ăn; tám 
thiên nữ gauris ở tám hướng đang vây quanh năm vị Herukas 
uống máu sẽ từ trong đầu con nồi lên xuất hiện trước mặt con. 


Con đừng sợ chư vị đó. + 


Này thiện nam (tín nữ), hãy lắng nghe không được xao 
lãng. Theo sau chư vị đó còn có tám vị pIsacIs từ những nơi 


thiêng liêng sẽ nôi lên và xuât hiện trước mặt con. ~ 


Từ phía đông thiên nữ Sinhamukha màu nho, đầu sư tử, bắt 
chéo tay trước ngực, đang ngậm một tử thi trong miệng và lắc 
lư cái bờm sư tử của mình; từ phía nam thiên nữ Vyaghrimukha 
màu đỏ, đầu cọp, hai tay bắt chéo thả thõng xuống, đôi mắt 
nhìn trừng, đang nhe răng ra; từ hướng tây thiên nữ Srgala- 
mukha màu đen, đầu con cáo cầm lưỡi dao cạo bên tay phải và 
chùm ruột bên tay trái đang ăn chùm ruột và liễm máu; từ phía 


bắc thiên nữ Svanamukha màu xanh đậm, đâu chó sói hai tay 


Chánh văn 129 


đỡ một tử thi đưa sát miệng mắt nhìn trừng trừng; từ phía đông 
nam thiên nữ Grdhramukha, màu vàng úa, đầu kên kên mang 
một tử thi lớn vắt qua vai và cầm bộ xương trên tay; từ phía 
tây nam thiên nữ Kankamukha màu đỏ đậm, đầu con diều hâu, 
mang bộ da lớn trên vai; từ phía tây bắc thiên nữ Kakamukha 
màu đen, đầu quạ, cầm tách sọ người bên tay trái một thanh 
kiếm bên tay phải đang ăn tim và phổi; từ phía đông bắc thiên 
nữ Ulumukha màu xanh đậm, đầu con cú, cầm chùy va-Jra 
bên tay phải và cây kiếm bên tay trái và đang ăn. Tám thiên nữ 
pISacIs này của những nơi linh thiêng đang vây quanh năm vị 
Herukas uống máu sẽ từ bên trong đầu của con nỗi lên và xuất 
hiện trước mặt con. Con đừng sợ chư vị đó. Con hãy nhận ra 
bắt cứ cái gì xuất hiện đều là vở tuồng diễn kịch của tâm, đó là 


những phóng tưởng của tự con. + 


Này thiện nam (tín nữ), bôn thiên nữ (goddesses) của bôn 
công cũng sẽ từ trong bộ óc của con nôi lên và xuât hiện trước 


mặt con, nên con hãy nhận ra các vị đó. + 


Từ góc phía đông của đầu con, thiên nữ Ankusa màu trắng, 
đầu cọp, cầm một cây gậy và một tách sọ người đầy máu sẽ 
nổi lên và hiện ra trước mặt con; từ góc phía nam thiên nữ 
Pasa màu vàng, đầu heo, cầm dây thòng lọng; từ góc phía tây 
thiên nữ Srnkhala màu đỏ, đầu sư tử cầm một dây xích bằng 
sắt; từ góc phía bắc thiên nữ Ghanta, màu xanh lá cây, đầu răn, 
cầm một quả chuông; bốn vị thiên nữ này ở bốn cổng sẽ từ 


trong đâu con nôi lên và hiện ra trước mặt con. Con hãy nhận 


130 ĐẠI GIẢI THOÁT THÔNG QUA SỰ NGHE TRONG BARDO 


ra chư vị chính là những yIdams. + 


Này thiện nam (tín nữ), theo sau ba mươi vị herukas xung 
nộ, sẽ có hai mươi tám thiên nữ hành giả yoginis sẽ luân phiên 
nổi lên từ trong đầu con và hiện ra trước mắt con với nhiều đầu 
khác nhau và mang nhiều biểu tượng khác nhau. Con đừng sợ 
chư vị đó, hãy nhận ra bất cứ cái gì hiện ra đầu là vở tuồng 
diễn kịch của tâm, tức là các phóng tưởng của tự con. Lúc này 
là lúc tới thời điểm quan trọng, hãy nhớ tới lời giáo huấn của 


vị thây của con. + 


Này thiện nam (tín nữ), từ phía đông, sáu thiên nữ yoginIs 
ở phía đông sẽ từ trong đầu con nỗi lên và hiện ra trước mặt 
con: Raksasi, Nữ Quỷ, màu cam, đầu răn, cầm hoa sen trong 
tay; Mahadevi, Đại Thiên nữ, màu xanh lá cây đậm, đầu báo 
đang cầm một đinh ba; Lobha, Bà Tham lam, màu xanh, đầu 
con chó mongoose, đang cầm một bánh xe; Kumari, Trinh 
nữ, màu đỏ, đầu con gấu vàng, đang cầm ngọn giáo ngắn; và 
Indrani, màu trắng với đầu con gấu nâu, đang cầm một bó ruột 


người trong tay. Con đừng sợ chư vị thiên nữ đó. ~ 


Này thiện nam (tín nữ), từ phía nam có sáu thiên nữ yogi- 
nis phía nam từ trong đầu con nồi lên và hiện ra trước mặt con: 
Vajra màu vàng, đầu heo, cầm lưỡi dao cạo trong tay; Santi có 
tên Hòa bình, màu đỏ, có đầu con quái vật ở biển, cầm một cái 
lọ trong tay; Amrta có tên Rượu tiên Bất tử, màu đỏ, đầu con 
bò cạp, cầm cành hoa sen; Candra tên Mặt Trăng, mảu trắng, 


đầu chim ưng cầm chùy kim cương; Danda, có tên là Chùy, 


Chánh văn 131 


màu xanh lá cây đậm, đâu báo, câm một cái chùy; và RaksasI, 
Nữ Quỷ, màu vàng đậm, đâu con cọp, câm một sọ đây máu. 


Con đừng sợ sáu thiên nữ yogimis đó. + 


Này thiện nam (tín nữ), từ phía tây, sáu thiên nữ yo-gi- 
nis phía tây sẽ từ trong đầu con nổi lên và hiện ratrước mặt 
con: Bhaksim, có tên Thực khách, màu xanh lá cây đậm, có 
đầu con kên kên cầm chùy; Rati, tên Hoan lạc, màu đỏ, đầu 
ngựa, cầm cái thân tử thi to; Mahabala, tên Đại lực, màu trắng, 
có đầu con chim thần garuda, cầm chùy; Raksasi, Nữ Quỷ, 
màu đỏ, đầu chó, đang cắt với một dao cạo bằng kim cương; 
Kama, tên Ham muốn, màu đỏ, có đầu con chim đầu rìu, đang 
gương cung bắn; và Vasuraksa, tên Nữ thần Che Chở sự Thịnh 
Vượng, màu xanh lá cây đậm, đầu con nai, cầm một cái lọ. 


Con đừng sợ các thiên nữ yogimis đó. ~ 


Này thiện nam (tín nữ), từ phía bắc sáu yoginis phía bắc sẽ 
từ trong đầu con nổi lên và hiện ra trước mặt con: Vayudevi, 
có tên Thiên nữ của Gió, màu xanh da trời, đầu chó sói đang 
phe phây lá cờ; Nari, tên Đàn bà, màu đỏ, đầu trâu, cầm một 
cây gậy; VarahI, tên Lợn cái, màu đen, đầu lợn, cầm một dây 
thòng lọng kết bằng những cái răng; Vajra, màu đỏ, với đầu 
con quạ, cầm một miếng da trẻ con; Mahahastini, tên VoI, màu 
xanh lá cây đậm, đầu voi, cầm một tử thi lớn và đang uống 
máu tử thi đó; và Varunadevi, Thủy Thiên nữ, màu xanh, đầu 
rắn, cầm một thòng lọng những con rắn. Con đừng sợ những 


thiên nữ yo-ginis đó. = 


I5 ĐẠI GIẢI THOÁT THÔNG QUA SỰ NGHE TRONG BARDO 


Này thiện nam (tín nữ), bốn yoginis ở các công sẽ từ trong 
đầu con nổi lên và hiện ra trước mặt con: từ phía đông, Vajra 
trăng, đầu con tu hú, cầm một móc sắt; từ phía nam, Vajra 
vàng, đầu con đê, cầm một thòng lọng; từ phía tây, Vajra đỏ, 
đầu sư tử, cầm một xâu chuỗi sắt; từ phía bắc, Vajra màu xanh 
lá cây đậm, đầu rắn, cầm một cái chuông: bốn thiên nữ VO-BI- 
nis ở các công nồi lên từ trong đầu con và xuất hiện ra trước 


mặt con. ~ 


Hai mươi tám thiên nữ yoginis này tự nhiên xuất hiện từ vở 
tuông phô diễn của hình tướng tự-hiện hữu của các thần xung 


nộ herukas, nên con hãy nhận ra các vị đó. + 


Này thiện nam (tín nữ), pháp thân xuất hiện dưới dạng 
các thân bình yên, một phần của tánh Không; con hãy nhận ra 
pháp thân. Báo thân xuất hiện ở dưới dạng các thần xung nộ, 
một phần của linh quang, nên con hãy nhận ra báo thân đó. 
Nếu vào lúc này năm mươi tám vị chư thiên uống máu từ trong 
đầu của con nổi lên và xuất hiện trước mặt con, thì con nên 
biết rằng bất cứ cái gì xuất hiện đều khởi lên từ sự quán-chiếu- 
thấu-suốt” tỏa sáng của tự con, và con sẽ lập tức trở thành một 


quả vị Phật bắt ly với các thần uống máu đó. ~ 


Này thiện nam (tín nữ), nếu với cách này mà con không 
nhận ra được, con sẽ sợ hãi chư vị, con sẽ lần tránh và tiếp 
tục chịu đựng thêm nhiều đau khổ. Nếu với cách này mà con 
không nhận ra, con sẽ thấy các vị thần uống máu như là các 


Thần Chết và do đó con sẽ sợ hãi họ. Con sẽ kinh hãi, hoảng 


Chánh văn 133 


hốt mất khả năng nhận biết. Các phóng tưởng của con đều 
sẽ biến thành các quỷ sứ vả con sẽ lang thang trong sanh tử. 
Nhưng nếu con không sợ cũng không ưa thích thì con sẽ không 
lưu lạc trong sanh tử. + 


Này thiện nam (tín nữ), các thần bình yên và xung nộ ở 
mức cỡ lớn nhất to băng cả vũ trụ, ở mức cỡ trung bình to bằng 
núi Tu Di, ở mức cỡ nhỏ nhất cao bằng mười tám thân mình 
chúng ta chồng lên nhau; nên con đừng sợ họ. Tất cả hiện 
tượng hiện ra với dạng ánh sáng và hình ảnh; nên bằng việc 
nhận ra rằng mọi cái xuất hiện này đều chính là sự tỏa sáng 
tự nhiên của tự tâm con, thì sự tỏa sáng của riêng con sẽ nhập 
làm một bất ly với những ánh sáng và hình ảnh đó và con sẽ 
trở thành một vị Phật. Này con, bất cứ cái gì con thấy dù nó 
rất đáng sợ nhưng hãy nhận ra nó chính là phóng tưởng của tự 
con; hãy nhận ra nó chính là linh quang, tức là sự chiếu sáng 
tự nhiên của tự tâm con. Nếu con nhận ra như vậy, con sẽ trở 
thành một vị Phật ngay lúc đó, không nghi ngờ gì cả. Và ngay 
lập tức cái gọi là sự giác ngộ tức thì trọn vẹn sẽ khởi lên. Hãy 


nhớ lấy! + 


Này thiện nam (tín nữ), giờ đây nếu con không nhận ra và 
vẫn sợ hãi thì tất cả các thần bình yên sẽ xuất hiện ở dưới dạng 
Mahakala và tất cả các thần xung nộ sẽ xuất hiện dưới dạng 
Vua Pháp, tức là Thần Chết và con sẽ lang thang trong cõi 
sanh tử cùng với tất cả các phóng tưởng của con có đầy hình 


ảnh quỷ sứ. + 


134 ĐẠI GIẢI THOÁT THÔNG QUA SỰ NGHE TRONG BARDO 


Này thiện nam (tín nữ), nếu con không nhận ra các phóng 
tưởng của riêng con thì dù cho con có tu tập-Pháp trong một 
thiên niên kỷ và biết tất cả kinh điền và tantras con cũng không 
trở thành một vị Phật. Nhưng nếu con nhận ra được các phóng 
tưởng của riêng con thì với một bí mật và với một lời thôi con 


cũng sẽ trở thành một vị Phật. + 


Nếu con không nhận ra các phóng tưởng của con, thì các 
phóng tưởng sẽ xuất hiện dưới dạng Vua Pháp, tức Thần Chết 
trong bardo pháp tánh ngay lúc con chết. Kích cỡ lớn nhất của 
các Thần Chết to bằng núi Tu Di; chư vị đó sẽ đến chiếm trọn 
vũ trụ. Với răng căn vào môi dưới, mắt lóng lánh như thủy 
tỉnh, tóc búi lại trên đầu, bụng rất lớn nhưng cô rất nhỏ, đang 
cầm quyên ghi chép các hành nghiệp và la lớn Đánh” và Giết”, 
họ tách đầu ra khỏi thân, liếm óc, moi ra các ngũ tạng: họ đến 


với những kiêu cách như vậy, đông nghẹt cả vòm trời. + 


Này thiện nam (tín nữ), khi các phóng tưởng hiện ra như 
vậy, con đừng sợ hãi. Con đang có một thân tính thần gồm 
các xu hướng mê muội nên cho đù con có bị giết bị chặt làm 
nhiều khúc thì con không thê chết được. Con thật sự là tướng 
tự nhiên của tánh Không nên không cần phải sợ. Các Thần 
Chết cũng nổi lên từ tự tâm chiếu sáng của con, các vị đó 
không có thể xác cụ thể. Tánh Không không thể bị hại bởi 
tánh Không. Con hãy tin chắc rằng các thần bình yên vả xung 
nộ ở bên ngoài các herukas uống máu, các thần có đầu súc vật 


cho tới ánh sáng cầu vồng, các hình tướng trông rât dễ sợ của 


Chánh văn 135 


các Thần Chết và vân vân đều không có thật (vô tự tánh), tất 
cả đều nổi lên từ tuồng phô diễn tự phát của tâm con. Nếu con 
thấu hiểu điều này thì toàn bộ sự sợ hãi sẽ tự nhiên tan biến 
và khi được hòa nhập một cách bất ly, con sẽ trở thành một vị 
Phật. Nếu bằng cách này mà con nhận ra thì các vị đó là những 


yidam của con. ~ 


Với sự chờ mong thiết tha, con hãy nghĩ răng, “Chư vị đã 
đến trong nẻo đường bardo hiểm nguy này đề tiếp dẫn tôi. Tôi 
xin quy y vào các ngài." Con hãy nhớ đến Tam Bảo. Con hãy 
nhớ đến vị yidam của con, con hãy gọi tên ngài, hãy cầu khẩn 
ngài với những lời như sau: “Con đang lang thang trong cõi 
bardo, xin hãy cứu con thoát khỏi nơi này, xin hãy năm bắt con 
với lòng đại bị, ôi! Ngài yidam quý báu.” Con hãy gọi tên vị 
thầy và khẩn cầu ngài: “Con đang lang thang trong cõi bardo 
nên xin thầy cứu con, với lòng đại bi xin đừng ruồng bỏ con.” 
Với sự mong đợi con hãy cầu khẩn các thần uống máu và đọc 
lời khân cầu linh cảm như sau: + 


Khi đang có những xu hướng mê muội quả mạnh, con lang 
thang trong cối sanh tử, 


nay nương vào ánh linh quang đê buông bỏ mọi sợ hãi, 


con câu xin Chư VỊ Thiêng Liêng, các thân bình yên và 
xung nộ hãy đi trước mặt con, 


các thiên nữ xung nộ, là các Nữ Chúa của Hư Không, hãy 
đi sau lưng con; 


xin giúp con vượt qua nẻo đường bardo hiểm nguy 


136 ĐẠI GIẢI THOÁT THÔNG QUA SỰ NGHE TRONG BARDO 
và mang con đến trạng thái Phát đà toàn thiện. 


Khi đã rời xa bạn bè yêu quý. Con đang lang thang một 
mình, 


những hình tướng rông không của các phóng tưởng riêng 
của con hiện ra, 


câu xin chư Phật phát ra oai lực của lòng đại bị của các 
ngài, 


sao cho các sự khiếp sợ trong bardo không xảy ra. 

Khi năm ánh sáng quang mình của trí huệ chiếu sảng, 
không chút sợ sệt, cẩu xin sao cho con tự nhận ra mình; 
khi các hình tướng của chư vị bình an và xung nộ hiện ra, 


câu xin sao cho con nhận ra bardo một cách tự tin không 
SỢ SỆI. 


Khi con chịu đau khổ vì lực ác nghiệp, 

cầu xin vị yidam của con tẩy sạch tất cả nỗi khổ đó; 

khi âm vang pháp tánh gâm thét như ngàn tiếng sấm, 
cẩu xin toàn bộ âm thanh đó trở thành âm thanh lục tự.!° 
Khi con bị nghiệp của mình lôi kéo không nơi nưƠng tựa, 
cầu xin Đại Bi Vương là nơi nương tựa của con; 

khi con chịu đựng nghiệp của những xu hướng mê muỘi, 
cẩu xin cho đại định của hỷ lạc và linh quang hiện lên. 


Câu xin cho năm đại không nội lên như các kẻ thù, 
' lục tự: om mani padme hum. 


Chánh văn 137 
câu xin cho con thấy được các cối của năm bộ Phật. ~ 


Con hãy đọc lời khân câu thiêng liêng với lòng sùng mộ 
sâu sắc. Tât cả nỗi sợ hãi sẽ tan biên và chắc chắn con sẽ thành 
một vị Phật báo thân, cho nên điêu này rât quan trọng, không 


được xao lãng.” + 


Những lời này nên lập đi lập lại ba đến bảy lần. Dù cho 
tội lỗi nặng bao nhiêu, dù các nghiệp còn tồn tạicó xấu ác 
đến bao nhiêu thì cũng không thể nào không giải thoát được. 
Nhưng với những gì đã chỉ bày mà họ vẫn không nhận ra thì 
họ sẽ phải lang thang trong bardo thứ ba, đó là bardo thác sanh 
(bardo ofbecoming), do đó sự chỉ bày của bộ giáo huấn này sẽ 


hướng dẫn rất chỉ tiết sau đây. + 


Dù rất thông thạo hay dù ít thông thạo trong thiền định, đa 
số người ta vì quá sợ đã bị lầm lẫn trong giai đoạn bardo ngay 
lúc đối diện cái chết, nên người ta không có phương tiện nào 
khác ngoài bộ Giải Thoát Thông Qua Sự Nghe” này. Đối với 
những ai đã thiền định nhiều thì giai đoạn bardo pháp tánh đến 
bắt thình lình khi tâm rời khỏi thân. Những ai đã nhận ra được 
tự tâm mình và đã kinh nghiệm được khi còn sống thì họ sẽ rất 
mạnh mẽ khi linh quang xuất hiện trong suốt giai đoạn bardo 
ngay lúc đối diện cái chết, do đó tu tập trong suốt cuộc đời là 
điều quan trọng nhất. Và những ai mà khi còn sống đã thiền 
định quán tưởng và những thực hành hoản tất về các thần bổn 
tôn của kim cương thừa thì họ sẽ rất mạnh mẽ khi các linh ảnh 


thân bình yên và xung nộ xuât hiện trong suôt giai đoạn bardo 


138 ĐẠI GIẢI THOÁT THÔNG QUA SỰ NGHE TRONG BARDO 


pháp tánh. Do đó việc tu tâm cho thật thông suốt với bộ Giải 
Thoát Thông Qua Sự Nghe Trong Bardo” này là tối ư quan 


trọng, nhất là khi còn sống. + 


Bộ giáo huấn này cần được thiết tha tu tập. cần được toàn 
triệt, cần được đọc lớn, cần được khắc cốt ghi tâm, cần được 
tu tập ba lần một ngày không bỏ sót lần nào; ý nghĩa của từng 
lời của tập luận này cần được minh bạch trong tâm mình, lời 
lẽ và nghĩa của bộ giáo huấn phải không bị quên dù có trăm 
kẻ sát nhân thình lình xuất hiện rượt đuổi con. Bởi vì bộ giáo 
huấn này được gọi là Đại Giải Thoát Thông Qua Sự Nghe” 
nên ngay cả những người đã phạm vào năm trọng tội thì cũng 
sẽ chắc chắn được giải thoát nêu họ nghe được bộ này, do đó 


cân đọc lớn trong đám đông, cân được phô biên rộng. ~ 


Giả như người ta chỉ nghe bộ giáo huấn này có một lần và 
chưa hiểu được, nhưng vì ở trong trạng thá-ibardo tâm trở nên 
sáng suốt gấp chín lần so với lúc thường cho nên khi ấy, bộ 
giáo huấn này sẽ được nhớ đến toàn bộ, không quên một chữ. 
Cho nên bộ giáo huấn này cần đọc toàn bộ khi còn sống, cần 
nên đọc bên cạnh tất cả người bệnh đang nằm, bên cạnh tất cả 


những người đang chết, cân được phô biên sâu rộng. ~ 


Gặp được bộ giáo huấn này là một sự may mắn vĩ đại; rất 
khó gặp ngoại trừ những người mà họ đã tây sạch vô minh và 
tích tụ công đức. Nếu ai nghe được giáo huấn này và không 
chút nghi ngờ thì sẽ được giải thoát, do đó giáo huấn này cần 


được quý trọng lớn lao vì nó rút ra được tỉnh túy của tất cả 


Chánh văn 139 
pháp. ~ 
Đến đây chấm dứt sự khai thị Bardo pháp tánh 
gọi là Đại Giải Thoát Thông Qua Sự Nghe”, 
một giáo lý bardo mà nó giải thoát 
chỉ nhờ vào việc nghe và thấy. + 


sarvamangalam ~ 


140 ĐẠI GIẢI THOÁT THÔNG QUA SỰ NGHE TRONG BARDO 


Thành tâm tôn kính các vị thiêng liêng: 

chư thây, chư vị yidam và chư dakini; 

cầu xin chư vị gây ra sự giải thoát trong bardo. 
Nương theo Đại Giải Thoát Thông Qua Sự Nghe ” 
phân bardo pháp tánh đã được giảng trước rồi 


giờ đây lời nhắc nhở của Bardo thác sanh đã tới. + 


Mặc dầu Bardo pháp tánh đã được hướng dẫn nhiều lần 
ở trước, nhưng trừ những người thông thạotrong thiền định 
về pháp và có những nghiệp tốt, còn lại gồm những người có 
nghiệp xấu và vì sợ sệt, nên sự nhận biết trở nên rất khó cho 
những ai đã không thông thạo trong thiền định hay cho những 
ai rất xấu ác. Nên trong khoảng từ ngày thứ mười trở đi họ nên 


được nhắc nhở chỉ bày lại nữa với những lời sau đây: + 


Này thiện nam (tín nữ), hãy lắng nghe cho khéo và hãy 
thấu hiểu. Hàng chúng sanh ở địa ngục, các vị trời và thân 
bardo” đều được sanh ra một cách tự nhiên, tự động. Khi các 
thần bình yên và xung nộ hiện ra trong bardo pháp tánh, con 
đã không nhận ra họ nên con gần như bắt tỉnh vì quá sợ trong 
năm ngày rưỡi, nhưng khi con hồi tỉnh lại, tâm thức của con 
trở nên minh bạch và một cái thân giống như cái thân trước 
khi chết của con khởi dậy. Trong kim cương thừa nói về thân 


đó như sau: ~ 


Chánh văn 141 


Với thân vật chát trước đó và sau này của giai đoạn bardo 
thác sanh, 


đây đủ các giác quan hoàn chỉnh, đi đây đó không bị cản 
trở, 


có được quyền năng kỳ diệu do nghiệp đem tới, 


được thấy bởi con mắt thanh tịnh của chư thiên có cùng 
bản chất. + 


Ở đây chữ “trước đó' có nghĩa rằng vì nghĩ nhớ đến nên 
con có được một thân giống như cái thân bằng thịt và máu của 
con trước đây, nhưng thân này tỏa sáng được và có những nét 
dáng của thân ở độ tuổi tốt đẹp nhất. Đây là kinh nghiệm của 
một thứ thân tinh thần, nên nó được gọi là thân tinh thần của 
kinh nghiệm bardo. Vào lúc này nếu con sắp sửa tái sanh làm 
một vị trời, con sẽ kinh qua cõi chư thiên, cũng thế khi con sắp 
tái sanh ở bất cứ cõi nào, như cõi Atu-la, cõi người, súc sanh, 
quỷ đói, địa ngục thì con sẽ có kinh nghiệm của cõi đó. Do đó, 
chữ “trước đó” có nghĩa rằng khi nghĩ nhớ trong suốt bốn ngày 
rưỡi mà con có được thân vật chất của những ký ức hồi tưởng 
về thân trước kia của con và chữ “sau này? có nghĩa rằng sau 
đó con sẽ có được những kinh nghiệm về cõi mà con sắp sửa 


tái sanh; do vậy mới nói “trước đó” và “sau này”. + 


Lúc này đây bất cứ phóng tưởng nào nỗi lên, con cũng 
đừng đi theo chúng hay ưa thích chúng hay thương tiếc chúng. 
Nếu con ưa thích hay thương tiếc chúng con sẽ lang thang 


trong sáu cõi và chịu đựng khô đau. ~ 


142 ĐẠI GIẢI THOÁT THÔNG QUA SỰ NGHE TRONG BARDO 


Mặc dầu các phóng tưởng của bardo pháp tánh đã hiện ra 
liên tục cho tới hôm qua nhưng con đã không nhận ra chúng, 
nên con đã phải lưu lạc tới đây. Giờ đây nếu con có khả năng 
thiền định không tán loạn, con hãy an định trong tâm trần trụi 
thanh tịnh, (đó là) tánh Không — linh quang mà thầy con đã 
chỉ bày cho con, (tâm đó) được buông xả trong trạng thái vô 
thủ vô tác. Con sẽ đạt tới giải thoát và không đi vào một mẫu 
thai. + 


Nếu con không thê nhận ra, con hãy quán tưởng vị yidam 
của con hay vị thầy của con ở cao lưng chừng trên đầu con và 
con hãy cảm thấy sự thành tâm sùng mộ sâu sắc. Điều nảy rất 
ư quan trọng. Hãy quán tưởng liên tục, không được tán loạn.” 


Cho nên người nói như vậy. Nếu người chết nhận ra điều 
này ông ta sẽ được giải thoát và không còn lang thang trong 
sáu nẻo luân hồi. Nhưng với ảnh hưởng của nghiệp xấu ác thì 
rất khó nhận ra điều đó, nên người nên nói nhưng lời sau đây: 


Này thiện nam (tín nữ), hãy lắng nghe với tâm không tán 
loạn. “Đầy đủ các giác quan hoàn chỉnh” có nghĩa rằng cho dù 
khi còn sống con đã bị mù, điếc, què quặt vân vân nhưng giờ 
đây trong thời bardo, mắt con thấy được, tai nghe được, tất 
cả các giác quan trở nên minh mẫn không khuyết tật; cho nên 
nóùi là đầy đủ các giác quan hoàn chỉnh. Đây là dấu hiệu cho 


thấy con đã chết và đang lang thang trong trạng thái bardo, 


Chánh văn 143 
cho nên con hãy nhận ra, hãy nhớ đến những lời chỉ dẫn này. + 


Này thiện nam (tín nữ), “không bị cản trở” có nghĩa vì con 
đang là thân tinh thần và tâm con bị lìa khỏi nơi nương tựa, 
con không có thân vật chất, cho nên giờ đây ngay cả núi Tu Di 
con cũng có thê đi qua đi về được, hay bất kế nơi nào ngoại trừ 
mẫu thai và tòa kim cương”. Đây là dấu hiệu răng con đang 
lang thang trong cõi bardo thác sanh, nên con hãy nhớ đến lời 
dạy của vị thầy và con khẩn cầu đức Đại Bi Vương (tức Quán 
Thế Âm Bồ tát). + 


Này thiện nam (tín nữ), 'có được quyền năng kỳ điệu do 
nghiệp” đem tới có nghĩa răng giờ đây con có quyền năng kỳ 
diệu từ nghiệp lực tương ứng với tác hành của con chứ không 
phải từ thiền định hay công đức. Con có thể dạo quanh bốn 
châu lục và núi Tu Di trong khoảnh khắc, hễ con nghĩ tưởng 
một nơi nảo thì lập tức con ở ngay nơi đó, con có thể đi nhanh 
băng thời gian một người vừa đưa tay ra rồi thụt tay vào tức 
thì. Giờ đây con có khả năng thực hiện các hành động không 
chút cản trở, con có thể làm mọi điều con nghĩ tới, không có 
việc gì con không thể làm. Nhưng các quyền năng đủ mọi 
dạng này không thích hợp, con đừng nghĩ đến các quyền năng 


đó; con hãy nhận ra, và khân câu vị thây của con. ~ 


Này thiện nam (tín nữ), 'được thấy bởi con mắt thanh tịnh 


của các chư thiên có cùng bản chât” có nghĩa răng trong trạng 


?° tòa kim cương là chỗ ngự trên đó Đức Thế Tôn đã ngồi khi ngài đạt 
giác ngộ ở Bodhgaya. 


144 ĐẠI GIẢI THOÁT THÔNG QUA SỰ NGHE TRONG BARDO 


thái bardo những ai sắp sanh cùng cõi sẽ thấy được nhau, cho 
nên những ai sắp sanh ra làm chư thiên sẽ thấy được nhau. 
Cũng theo cách đó bất cứ chỗ nào trong sáu cõi sanh tử họ sắp 
sanh vào thì những ai cùng bản chất sẽ trông thấy được nhau. 
Cho nên con đừng tiếc nuối các cõi đó mà hãy thiền định về 
đức Đại Bi Vương. “Được thấy bởi con mắt thanh tịnh của các 
chư thiên cũng còn có nghĩa là được thấy bằng con mắt thiêng 
liêng thanh tịnh của các thiền giả trong đại định thật sự chứ 
không chỉ riêng con mắt đến từ công đức của các vị trời mà 
thôi. Nhưng các thiền giả không phải lúc nào cũng thấy; nêu 
họ tập trung thiền định họ sẽ thấy, nhưng nếu họ không thiền 
định hay nếu sự thiềnđịnh bị phân tán thì họ không thấy. ~ 


Này thiện nam (tín nữ), với một loại thân như thế này, con 
sẽ thấy gia đình nhà cửa của con như thể con đã từng gặp họ 
trong một giấc mộng nhưng mặc dù con nói với họ con chẳng 
thấy họ trả lời; con sẽ thấy bà con quyến thuộc khóc lóc, nên 
con sẽ nghĩ rằng, “Tôi chết rồi, tôi sẽ làm gì?” và con sẽ cảm 
thấy một nỗi đau dữ dội giống như nỗi đau của con cá đang lăn 
trên cát nóng. Nhưng giờ đây sự đau khổ không có ích lợi gì. 
Nếu con có vị thầy, con hãy khẩn cầu ngài, hay con khẩn cầu 
vị yidam, đức Đại Bi Vương. Dù con quá quyến luyến bà con 
thân thích cũng chắng ích gì, cho nên con đừng quyến luyến. 
Con hãy khẩn cầu đức Đại Bi Vương và sẽ không có đau khổ 
hay sợ hãi. ~ 


Này thiện nam (tín nữ), vì bị gió nghiệp thổi tung lên, và 


Chánh văn 145 


vì không có chỗ bám trụ (không còn có thân) nên tâm của con 
cưỡi một cách bắt lực trên con ngựa của ngọn gió nghiệp — con 
như thể một chiếc lông bị thôi quay cuồng di chuyên không 
ngừng. Con sẽ nói với những bà con đang khóc, “Tôi đang ở 
đây, đừng khóc nữa', nhưng họ không nhận biết con, nên con 
nghĩ, “Tôi đã chết và giờ đây con sẽ cảm thấynỗi đau kinh 
khủng. Chớ đau khổ như vậy. Trong suốt thời gian này sẽ có 
một làn khói mỏng màu xám tợ như ánh sáng mờ đục buổi 
bình minh mùa thu, chăng phải ban ngày chẳng phải ban đêm. 
Kiểu trạng thái bardo này sẽ kéo dải trong một, hai, ba, bốn, 
năm, sáu, hay bảy tuần, lên tới bốn mươi chín ngày. Nỗi đau 
khổ trong bardo thác sanh được nói là thường kéo dải trong 
hai mươi mốt ngày nhưng điều này không hoàn toàn chắc chắn 


bởi vì nó tùy thuộc vào ảnh hưởng của nghiệp. ~ 


Này thiện nam (tín nữ), vào lúc cơn lốc xoáy rất lớn của 
nghiệp, một cơn lốc đáng sợ, không thể chịu đựng được, quay 
cuỗồng đữ đội, từ phía sau đẩy con tới. Con đừng sợ cơn lốc 
đó, đó chính là phóng tưởng mê lầm của con. Bóng tối đen 
dày đặc rất kinh hãi, không chịu nỗi, sẽ đi đằng trước mặt con 
cùng với những tiếng kêu rùng rợn như tiếng thét “Đánh và 
Giết”. Con đừng sợ những điều đó. Đối với ai đã làm những 
điều ác ghê gớm thì nhiều con quỷ ăn thịt tươi sẽ hiện ra do 
bởi nghiệp của họ, các con quỷ mang nhiều vũ khí khác nhau, 
la lớn những tiếng hô xông trận như “Giết' và “Đánh” và vân 
vân. Con sẽ cảm thấy như con bị thú dữ đang rượt đuôi con 


cùng với kẻ thù lớn như những trận mưa tuyết, bão, bóng tối 


146 ĐẠI GIẢI THOÁT THÔNG QUA SỰ NGHE TRONG BARDO 


đen cũng đang bám theo con. Có những âm thanh như núi sụp 
đồ, nước lũ ở hồ sông đô ập tới, trận lửa cháy rào, những ngọn 
ĐIÓ xoăn đữ dội. Vì quá sợ, con sẽ chạy trốn vào nơi nào có 
thể trồn được, nhưng con bị khựng lại bởi ba vực thăm đáng 
sợ trước mắt con, màu trắng, đỏ, đen và con gần như bị rơi 


vào đó. + 


Này thiện nam (tín nữ), đó không phải là các vực thắm có 
thật, đó là tham, sân, s1. Ciờ đây con hãy nhận ra đây là bardo 
thác sanh, con hãy gọi tên đức Đại Bi Vương: “Ôi! Đức Đại 
Bi Vương, thây con, Tam Bảo, xin đừng để con (tên) rơi vào 
địa ngục.” Con hãy khẩn cầu một cách tha thiết như vậy; con 


đừng quên. + 


Đối với những người đã tích tụ phước đức, rất đạo đức, đã 
tu tập pháp một cách chân thành thì đủ mọi sự thọ dụng toàn 
diện sẽ tiếp dẫn họ, và họ sẽ kinh nghiệm được đủ tất cả mọi 
phúc lạc và hạnh phúc. Đối với những người mê muội thờ ơ, 
những người chăng thiện chăng ác, họ sẽ không kinh qua sự 
sung sướng hay đau khổ và chỉ có sự thờ ơ lãnh đạm, sự mê 
muội hiện ra với họ. Cho dù bất cứ điều gì nổi lên, này thiện 
nam (tín nữ), dù bất cứ sự vui thú nào, hay đối tượng được 
mong ước nào đó hiện ra, con cũng đừng quyến luyên chúng, 
hay thương tiếc chúng. Con hãy cúng dường những thứ đó 
cho vị thầy và Tam Bảo. Con hãy buông bỏ sự tham luyến, 
sự mong ước trong tim con. Và nếu kinh nghiệm về sự bàng 


quan khởi lên được mà không có sự vui hay khổ thì con hãy an 


Chánh văn 147 


định tâm con trong trạng thái Đại Ấn của sự không thiền định 


không-tán-loạn. Điều nảy rất quan trọng. + 


Này thiện nam (tín nữ), vào lúc này, những chiếc cầu, 
những đền thờ, tu viện, nhà tranh, cái tháp, vân vân sẽ là nơi 
trú ngụ của con trong chốc lát nhưng con không ở đó lâu được. 
Bởi vì tâm con bị tách rời khỏi thân nên con không thể cư ngụ 
ôn định, con cảm thấy tức giận và lạnh lùng và thức của con 
trở nên nhẹ bổng như không khí, di chuyên rất nhanh, thay đổi 
liên tục, không thường hăng. Rồi thì, con sẽ nghĩ rằng, “Than 
ôi! Tôi chết rồi! Giờ đây tôi làm gì?” và đang khi suy nghĩ như 
vậy lòng con sẽ bất ngờ trở nên trống rỗng và lạnh lẽo, và con 
cảm thấy một nỗi đau sâu sắc, vô tận. Bởi vì con phải tiếp tụ- 
clang thang không ồn định ở một nơi nảo, nên con đừng bận 
tâm với đủ loại khởi niệm của mình mà con hãy an định tâm 


mình trong trạng thái căn bản của tâm. ~ 


Giờ đây là lúc con chẳng còn gì để ăn ngoại trừ những 
thực phẩm được cúng cho ăn và cũng không ý thức rõ rệt về 
bạn bè. Đây là dấu hiệu thân tinh thần đang lang thang trong 
giai đoạn bardo thác sanh. Vào lúc này nghiệp lực sẽ xác định 
niềm vui hay nỗi đau. Con sẽ thấy quê nhà họ hàng bạn bè, con 
sẽ thấy thi thể của con, con sẽ nghĩ rằng, “Giờ đây tôi đã chết, 
tôi nên làm gì đây?? Thân tinh thần sẽ đang ở trong tình trạng 
đau đớn cùng cực nên con nghĩ rằng, “Giờ đây tại sao không đi 
tìm một cái thân?” và con kinh qua sự tìm kiếm mọi nơi để có 


một cái thân. Bởi vì phải trải qua một thời gian lâu trong bardo 


148 ĐẠI GIẢI THOÁT THÔNG QUA SỰ NGHE TRONG BARDO 


pháp tánh nên dù con có muốn đi vảo thi thể con đến chín lần 
nhưng lúc đó nếu đang là mùa đông thì thi thể đã đóng băng, 
nếu đang mùa hè thi thể bị thối rữa hay gia đình đã chi thiêu 
táng hay chôn trong mộ hay cho chim ăn nên chắng tìm được 
chỗ để nhập vảo, con sẽ rất tuyệt vọng, và có cảm giác như bị 
các tảng đá núi đè ép thân con. Chịu đựng đau đớn như vậy là 
bardo thác sanh, dù con đi tìm một cái thân thì cũng chăng tìm 
thấy gì ngoài sự đau đớn, cho nên con hãy cắt đứt sự luyến tiếc 
đi tìm một cái thân và con hãy an định trong trạng thái vô tác 


không tán loạn.” + 


Khi được khai thị chỉ bày theo cách này, sự giải thoát khỏi 
bardo sẽ đạt tới được. Nhưng nếu vì nghiệp lực xấu ác, nên bất 
chấp sự chỉ bày như vậy, ông ta cũng không thể nào nhận ra, 


thì người nên gọi tên người chêt và nói những lời sau đây: ~ 


Này thiện nam (tín nữ) (tên), hãy lăng nghe. Chính vì ng- 
hiệp mà con phải chịu đau đớn như thế này, nên con không thể 
đồ lỗi cho ai khác được. Đó là nghiệp của con, giờ đây con nên 
thiết tha khân cầu Tam Bảo thì con sẽ được che chở. Nếu con 
không khẩn cầu giống như thế, và không biết sự thiền định Đại 
Ấn, con cũng không biết thiền định về vị yidam của con, thì 
bây giờ thiện tâm ở trong con sẽ thu thập tất cả các thiện hạnh 
của con và đếm bằng những hòn sỏi trắng, và ác tâm ở trong 
con sẽ thu thập tất cả các ác hạnh của con và đếm bằng những 
hòn sỏi đen. Vào lúc này con sẽ sợ hãi kinh khủng, con sẽ run 


lên và con sẽ nói láo răng, “Tôi không có tội” và Thân Chêt sẽ 


Chánh văn 149 


nói, “Ta sẽ nhìn vào cái kính chiếu nghiệp”, khi vị thần ấy nhìn 
vào kính đó tất cả những thiện hạnh và ác hạnh của con sẽ lập 
tức hiện ratrong gương phân biệt rất rõ ràng, nên dù con có nói 
láo cũng vô ích. Rồi Thần Chết sẽ cột chặt dây thừng quanh 
cô con và siết chặt, cắt đứt đầu con, xé rách tim con, moi ruột 
con ra, liếm óc con, uống máu con, ăn thịt tươi của con, gặm 
xương con; nhưng con không chết dù thân con bị cắt ra làm 


nhiêu mảnh nhưng con sẽ trở lại nguyên vẹn. ~ 


Việc bị cắt xé thân tái diễn nhiều lần làm cho con đau đớn 
vô cùng, cho nên con đừng sợ khi những hòn sỏi trăng được 
đếm, con đừng nói láo và con đừng sợ Thần Chết. Bởi vì con 
có thân do thức sanh nên con không thể chết cho dù con bị 
giết, bị cắt lìa ra. Con thực sự là hình tướng rỗng không tự 
nhiên, đó là các phóng tưởng mê lầm của riêng con, và con 
là sự rỗng không, tức là một thân tinh thần — của những xu 
hướng định kiến mê muội. Tánh Không không thê làm hại 
tánh Không được, cái không tự tánh không thể làm hại cái 
không tự tánh được. Các Thần Chết, chư thiên, các linh hồn 
quý đữ, quỷ đầu bò, vân vân (thấy) ở bên ngoài đều không có 
thực thể nào khác ngoài những phóng tưởng mê lầm của riêng 
con, con hãy nhận ra điều này. Ngay lúc này đây, con hãy nhận 


ra mọi thứ chỉ là bardo. + 


Con hãy thiền định về đại định của Đại Ân (the Sa-madhi 
of the Great Symbol). Nếu con không biết cách thiền định, con 


hãy nhìn kỹ vào thực chât của cái làm con sợ và con sẽ thây 


150 ĐẠI GIẢI THOÁT THÔNG QUA SỰ NGHE TRONG BARDO 


tánh Không, (tức là) không có bản chất nào cả (vô tự tánh): 
đây là pháp thân. Nhưng tánh Không này không phải là sự phủ 
định (không có gì cả), bản chất của nó đễ gây sợ hãi, đó là tâm 
với sự tỉnh giác (nhận biết sáng suốt) vĩ đại và sự sáng tỏ tuyệt 
vời, đây là tâm của báo thân. Tánh Không và linh quang không 
hè tách rời nhau, bản chất của tánh Không là linh quang và bản 
chất của linh quang là tánh Không. Giờ đây tánh Không-linh 
quang không tách rời nảy, cái tâm trần trụi này được lột bỏ 
không che đậy, và trụ trong trạng thái vô sanh của nó: đây là 
svabhavikakaya?!. Năng lực tự nhiên của nó nổi lên khắp mọi 
nơi không hề ngăn ngại: đây là hóa thân đại bi (compassionate 


nirmana-kaya). + 


Này thiện nam (tín nữ), con hãy thấy như vậy đó, không 
được tán loạn. Ngay khi con nhận ra, con sẽ đạt tới sự giác ngộ 
trọn vẹn trong bốn thân. Đừng bị phân tán. Đây là đường ranh 
phân chia, nơi mà chư Phật khác với chúng hữu tình. Chính 


trong khoảnh khăc này, người ta nói răng: ~ 
Chính trong một niệm họ bị chia biệt, 
cũng chính trong mỘt niệm, giác ngỘ VIÊN ImãH. ~ 


Từ trước đến hôm qua, con đã bị tán loạn nên mặc dầu có 
biết bao nhiêu trạng thái bardo hiện ranhưng con đã không 
nhận ra được và con quá sợ. Cờ đây nếu con bị tán loạn nữa 
thì sợi dây đại bi sẽ bị cắt đứt và con sẽ đi tới một nơi không 
?! sụabhavikakaya: bao gồm và siêu việt vượt lên trên Ba Thân, “svabha- 


vika-kaya” là thân cốt lõi của bản chất nội tại (the essential body of in- 
trinsic nature). 


Chánh văn lỗã1 
có cơ hội giải thoát, cho nên con hãy cần thận.” + 


Với sự chỉ bày như thế này, cho đù trước đó không nhận ra, 
nhưng giờ đây người chết sẽ nhận ra và đạt tới giải thoát. Nếu 
ông ta là người tu tại gia không biết cách thiền định như vậy, 


thì người nên nói những lời sau đây: + 


Này thiện nam (tín nữ), nếu con không biết cách thiền định 
như thế nảo, con hãy nhớ đến Phật, Pháp, Tăng và Đại Bi 
Vương và con hãy cầu khẩn chư vị. Con hãy thiền định rằng 
tất cả các phóng tưởng kinh hãi đó đều là Đại Bi Vương hay 
vị yidam của con. Con hãy nhớ đến vị thầy và pháp danh pháp 
tự của con khi còn sống và con nói cho vị Vua Pháp tức Thần 
Chết biết tên đó. Dù con có rơi xuống vực con cũng không bị 


thương; nên con hãy xả bỏ sự kinh sợ.” + 


Được chỉ bày bằng những lời này dù trước đó ông ta không 
được giải thoát thì giờ đây ông ta sẽ được giải thoát ở đây. 
Nhưng rất có khả năng ông ta không thể nhận ra và không 
được giải thoát nên người cần nỗ lực lần nữa, gọi tên ông ta và 


nói những lời sau đây: ~ 


Những kinh nghiệm hiện tại sẽ ném con vào trong các 
trạng thái trong đó sự vui thích và sự buồn khổ thay thế nhau 
liên tục trong từng sát na như một cỗ máy bắn đá, nên giờ đây 


con đừng tạo ra bât kỳ sự ham muôn hay sân hận nào cả. + 


Nêu con sắp được sanh ra trong một cõi giới cao hơn, vào 


lúc các kinh nghiệm của cõi giới đó hiện ranhưng đông thời 


IS ĐẠI GIẢI THOÁT THÔNG QUA SỰ NGHE TRONG BARDO 


bà con thân thuộc ở nơi con vừa rời bỏ đang giêt nhiêu súc vật 
đê cúng lễ cho con nên con sẽ khởi lên những khởi niệm bât 
tịnh, con sẽ cảm thây sự tức giận dữ dội và chính sự việc đó sẽ 


khiên con thác sanh vào cõi địa ngục. ~ 


Nếu con quyến luyến tài sản của con đã bỏ lại phía sau, 
hay con luyến tiếc những tài sản đó vì nghĩ rằng người khác 
đang làm chủ hay hưởng thụ chúng, con sẽ nỗi cơn tức giận 
họ, và điều này sẽ chắc chắn khiến con thác sanh vào cõi địa 
ngục hay cõi quỷ đói mà lẽ ra con sắp sanh vào cõi cao hơn. 
Dù con có luyến tiếc các tài sản con đã bỏ lại thì con cũng 
không thẻ lẫy lại được đâu; như vậy chăng ích gì cho con, nên 
con hãy buông bỏ sự ham muốn luyến tiếc tài sản, con hãy từ 
bỏ chúng, con hãy các lập một quyết định cương quyết. Dù ai 
đang hưởng tải sản đó con cũng đừng sanh tâm ham của cải, 
con hãy bỏ qua nó. Với sự tập trung nhất tâm con hãy nghĩ 
rằng con đang cúng dường tài sản cho vị thầy và Tam Bảo và 


hãy an trụ trong trạng thái không tham luyến. + 


Khi nghi lễ 'kankani' cho người chết được tụng đọc cho 
con và phép “tịnh hóa khỏi đi vào các cõi thấp” và vân vân 
được cử hành vì ích lợi của con, nhờ vào một thức siêu nhiên 
và tinh vi do nghiệp phát sinh, con sẽ thấy các nghỉ lễ này thực 
hiện một cách giải đãi, không thanh tịnh, lơ là và còn nhiều 
sự bất kính nữa, với thái độ cầu thả, không giữ đúng các giới 
luật, các thệ nguyện thiêng liêng của hành giả kim cương thừa, 


con sẽ thấy mất lòng tin ở họ vì họ thiếu đức tin, con nhận biết 


Chánh văn 153 


được ở họ những hành động tội lỗi vì sợ những điều bắt tịnh 
trong khi cử hành nghỉ lễ và rồi con nghĩ rằng, “Than ôi! Họ 
đang lừa dối tôi, chắc chắn họ đang lừa dối tôi!” Vì nghĩ như 
vậy con sẽ buồn vô hạn, tuyệt vọng, hoàn toàn không còn cảm 
thấy sự sùng mộ thuần tịnh, con sẽ mất lòng tin, và điều này 
chắc chăn khiến con đi vàocõi thấp hơn. Điều này không chỉ 
vô ích mà còn có hại cho con, cho nên dù các bạn đồng đạo 
đang cử hành tang lễ không nghiêm chỉnh, bắt tịnh con hãy 
bỏ qua chuyện đó, và với lòng thành kính chân thậtcon nghĩ 
rằng, “À! Các phóng tưởng của tôi ắt hăn bất tịnh chứ các kinh 
của Phật làm sao có thể bắt tịnh? Sự thể này là do các phóng 
tưởng bắt tịnh của riêng tôi, cũng giống như trông thấy những 
vết dơ trên gương mặt của mình ở trên gương. Đối với những 
người này, thân của họ là Tăng đoàn, lời của họ là Pháp thiêng 
liêng, và tâm của họ là tánh của Phật do đó tôi quy y vào họ.” 
Suy nghĩ được như vậy rồi thì bất cứ việc gì được làm ở nơi 
lễ tang cũng sẽ trở nên có lợi cho con, nên theo cách này điều 
rất quan trọng là làm sao có được những khởi niệm thanh tịnh, 


con không được quên điêu này. + 


Nếu con sắp sanh ra một trong ba cõi thấp hơn, vào lúc các 
kinh nghiệm của cõi đó hiện ra khi đó bà con quyến thuộc ở 
nơi con đã ra đi đang cử hành các nghi lễ tang chế rất nghiêm 
túc, tinh sạch có hiệu lực, các vị thầy tế lễ là những người đang 
tu tập thánh pháp với tâm, khẩu, ý hoàn toàn thanh tịnh, con sẽ 
cảm thấy sự hoan hý tràn ngập khi thấy buồi lễ như vậy và như 


vậy sẽ khiên con lập tức được sanh ra trong cõi cao hơn cho dù 


154 ĐẠI GIẢI THOÁT THÔNG QUA SỰ NGHE TRONG BARDO 
lẽ ra con sắp sanh vào cõi thấp; cho nên việc cử hành lễ thanh 
tịnh rất có ích lợi. Cho nên điều rất quan trọng là đừng có 
những tư tưởng bắt tịnh mà nên cảm thấy một sự sùng tín trọn 
vẹn và không thành kiến (vô tư); con hãy cân thận như vậy. + 

Này thiện nam (tín nữ), nói tóm lại giờ đây trong trạng thái 
bardo vì không có cái thân làm chỗ trụ lại nên tâm con rất nhẹ 
rất dễ di chuyển và bất cứ khởi niệm nảo nổi lên trong tâm 
dù thiện hay ác đều rất mãnh liệt, cho nên con đừng nghĩ tới 
những hành vi độc ác mà hãy nhớ tới sự tu tập công đức. Nếu 
con không có sự tu tập, con hãy cảm thấy sự thiết tha sùng 
tín cùng với những tư tưởng trong sạch. Con hãy khẩn cầu vị 
vidam của con và đức Đại BI Vương với sự tập trung cao độ, 
con hãy đọc lời khẩn cầu linh cảm sau đây: + 

Khi xa la bạn bè thân thuộc và lang thang một mình, 


các hình tướng trông rông của các phóng tưởng của con 
hiện ra, 


cẩu xin chư Phật ban cho oai lực đại bỉ của các ngài, 
để cho những nỗi khiếp sợ của bardo không đến. 

Khi con chịu khổ đau vì nghiệp lực bất thiện, 

cẩu xin vị yidam của con tẩy sạch mọi khổ đau; 

khi âm thanh pháp tánh âm âm như ngàn cơn sấm nổ, 
cẩu xin tất cả trở thành âm thanh của lục tự. 


Khi con bị nghiệp kéo đi chẳng có nơi nào quy y 


Chánh văn 155 


HƯƠNng tựa, 
câu xin đức Đại B¡ Vương là chỗ quy y nương tựa của con; 
khi con chịu đau khô vì các xu hướng tập nghiệp mê muội, 


câu xin đại định của an lạc và linh quang hiện lên. ~ 


Con hãy đọc lời khẩn cầu này rất tha thiết; chắc chắn nó sẽ 
dẫn dắt con trên con đường đạo. Con hãy tuyệt đối tin tưởng 


răng nó không hê sai lâm, điêu này rât ư quan trọng.” + 


Khi được đọc cho nghe như vậy, người chết sẽ nhớ tới, sẽ 
nhận ra và do đó sẽ đạt tới giác ngộ. Nhưng dù người đọc đi 
đọc lại nhiều lần mà ông ta rất khó khăn để nhận ra được vì 
bị ảnh hưởng của quá nhiều nghiệp bất thiện nên việc đọc lại 
nhiều lần nữa là rất có lợi. Người hãy gọi tên người chết lần 


nữa và nói những lời sau đây: + 


Này thiện nam (tín nữ), nếu con đã không thấu hiểu những 
gì đã qua đi từ trước đến giờ, thì từ giờ trở đi cái thân của con 
trước khi chết sẽ trở nên mỗi lúc mờ nhạt dần và cái thân sắp 
tái sanh sẽ trở nên cảng lúc càng rõ, cho nên con sẽ cảm thấy 
buồn và nghĩ rằng, “Tôi đang phải chịu đựng tình cảnh đau 
khổ thế này thôi thì tôi sẽ đi tìm và chấp nhận bắt cứ loại thân 
nảo hiện ra”, và rồi con sẽ đi lung tung đi tới, đi lui, hướng 
đến bất cứ cái gì hiện ra. Sáu thứ ánh sáng của sáu cõi sanh tử 
sẽ chiêu sáng, và ánh sáng của cõi giới mà con sắp tái sanh vì 


nghiệp của mình sẽ chiêu sáng nhât. ~ 


156 ĐẠI GIẢI THOÁT THÔNG QUA SỰ NGHE TRONG BARDO 


Này thiện nam (tín nữ), hãy lắng nghe. Nếu con hỏi sáu 
ánh sáng đó thế nảo thì hãy lắng nghe: ánh sáng trăng dịu là 
của cõi trời, ánh sáng đỏ dịu là của cõi Atula, ánh sáng xanh 
đa trời là của cõi người, ánh sáng xanh lục là của cõi súc sanh, 
ánh sáng vàng là của cõi quỷ đói, ánh sáng màu khói xám là 
của cõi địa ngục. Ngay lúc đó thân con sẽ nhận lẫy màu của 


cõi mà con sắp sanh ra. ~ 


Này thiện nam (tín nữ), vào lúc này điểm tôi ư quan trọng 
của bộ giáo huấn này như sau: dù cho ánh sáng nào chiếu rõ 
hơn, con cứ thiền định ánh sáng đó là Đại Bi Vương. Hãy 
thiền định vào ý tưởng rằng khi ánh sáng hiện ra thì đó chính 
là Đại Bi Vương. Đây là điểm cốt lõi sâu sắc nhất, nó rất quan 


trọng và ngăn ngừa tái sanh. + 


Hãy thiền định rất lâu vào bất cứ vị thân nào, vào vị yid- 
am của con, hãy thiền định vị yidam đó chính là một linh ảnh 
không hè có bất kỳ bản chất thật của riêng nó, giống như một 
ảo huyền. Đây gọi là thân huyễn thanh tịnh. Rồi thì hãy để vị 
yidam biến mất các đường nét từ ngoài vào trong và an định 
một lúc trong trạng thái không thể nghĩ bàn của tánh Không- 
linh quang, không trụ ở đâu cả. Hãy thiền định lại nữa vào vị 
yidam, rồi thiền định lại nữa vào linh quang. Hãy thiền định 
xen kẽ như vậy và sau đó cũng đề tâm của con biến mất các 
đường nét từ ngoài vào trong. Bất cứ ở đâu có hư không ở đó 
có tâm, và bất cứ ở đâu có tâm ở đó có pháp thân; con hãy an 


định trong trạng thái đơn thuần và vô ngã của pháp thân.” + 


Chánh văn 157 


Trong trạng thái này, sự tái sanh được ngăn lại và ông ta 
sẽ trở thành một vị Phật. Nhưng với những người tu tập kém 
yếu và những người đã không thuần thục trong thiền định, họ 
sẽ không hiểu, và vẫn lầm lẫn, họ sẽ lang thang vào cửa mẫu 
thai, cho nên những lời khai thị hướng dẫn này cho việc đóng 
cửa mẫu thai là rất quan trọng. Người nên gọi tên người chết 


và nói những lời sau đây: ~ 


Này thiện nam (tín nữ), nếu con đã không nhận ra những 
gì đã xảy ra trước đây thì giờ đây con sẽ cảm thấy rằng con 
đang di chuyền đi lên đi xuống đi qua đi lại do nghiệp lực lôi 
kéo nên ngay lúc này con hãy thiền định Đại Bi Vương, con 
nhớ như vậy! ~ 


Bấy giờ, con sẽ kinh nghiệm giống như mô tả trước, như 
là gió xoáy, bão tuyết, mưa đá, xung quanh tối đen và nhiều 
người săn đuổi con và con sẽ lần tránh họ. Những ai khi còn 
sông không tu tập công đức sẽ cảm thấy rằng họ đang phải 
lân tránh nơi khổ đau, còn những ai có công đức họ sẽ cảm 


thấyrằng họ đang đến nơi hoan hỷ. + 


Này thiện nam (tín nữ), vào lúc này tất cả những biểu hiện 
về nơi chốn, xứ sở nơi mà con sắp tái sanh sẽ hiện ra, nên con 
hãy lắng nghe cân thận không được xao lãng bởi vì ở đây có 
nhiều điều chỉ dẫn cốt lõi sâu sắc. Cho dù trước đây con đã 
không hiểu được những bí quyết để nhận biết nhưng giờ đây 
ngay cả một người dù tu tập rất yêu kém cũng sẽ nhận ra được 


vào lúc này, cho nên con hãy lăng nghe. + 


158 ĐẠI GIẢI THOÁT THÔNG QUA SỰ NGHE TRONG BARDO 


Vào lúc này điều rất quan trọng là phải hết sức chú ý đến 
phương pháp đóng cửa lối vào mẫu thai. Có hai phương pháp: 
làm dừng lại con người đi vào mẫu thai và đóng cửa lối vào 
mẫu thai sắp nhận người vào. Sau đây là khai thị chỉ dẫn việc 


ngăn chặn con người đi vào mẫu thai: ~ 


Này thiện nam (tín nữ) (tên), con hãy quán tưởng rõ ràng 
vị thần nào là vị bổn tôn của con, hãy quán tưởng vị đó như là 
một linh ảnh không có tự tánh riêng, giống như ảo huyễn hay 
bóng của mặt trăng trong mặt hồ. Nếu con không có vị yidam 
riêng cho mình thì chính đức Đại BI Vương là vị yidam của 
con; con hãy quán tưởng vị yidam một cách sinh động rõ nét. 
Rồi thì hãy để vị yidam biến mắt các đường nét từ ngoài vào 
trong và con thiền định vào linh quang-tánh Không không hề 
có bất kỳ đối tượng nào của niệm. Đây là bí quyết sâu sắc; 
người ta nói rằng bằng cách đó mẫu thai sẽ không được vào, 


nên hãy thiền định theo cách này. + 


Nhưng nếu cách này không làm dừng con được và con 
đích thị sắp sửa đi vào mẫu thai thì cũng có những hướng dẫn 
sâu sắc về cách đóng cửa lối vào mẫu thai sắp nhận người vảo, 
nên con hãy lắng nghe. Con hãy lập lại theo ta những lời trích 
từ Những Câu Kệ Chánh về Bardo”: + 

Giờ đây khi bardo thác sanh hiện lên cho tôi, 

tôi sẽ thiên định tập trung nhất tâm 


và cô kéo đài quả của thiện nghiệp, 


Chánh văn 159 
đóng cửa lỗi vào mẫu thai và nghĩ đến sự từ khước; 
đây là lúc khi mà sự kiên trì và niềm thanh tịnh là rất cần 
thiết, 
hãy buông bỏ ganh ty và thiên định vào vị thầy cùng với 
người phối hợp của ngài. + 


Con hãy nói những lời này rõ ràng lớn tiêng và đánh thức 
tâm của con; điều rât quan trọng là thiên định vê ý nghĩa của 


lời kệ đó và đưa nó vào thực hành. + 


Ý nghĩa của nó như thế này: “Giờ đây khi bardo thác sanh 
hiện lên cho tôi” có nghĩa rằng con giờ đây lang thang trong 
bardo thác sanh. Biểu hiện của sự việc đó là: nếu con nhìn vào 
nước con sẽ không thấy bóng của con trong nước, thân của con 
không có bóng. Giờ đây con không có thân vật chất bằng thịt 
và máu nhưng con đang là những biểu hiện của thân tinh thần 
lang thang trong bardo thác sanh. Nên giờ đây con phải thiền 
định tập trung nhất tâm là điều quan trọng nhất. Nó giống như 
điều khiển con ngựa băng dây cương. Bất cứ việc gì mà con 
tập trung tâm vào đó thì nó sẽ hiện ra cho nên con chớ nghĩ 
đến các hành vi ác độc, nhưng con hãy nghĩ đến pháp, đến 
giáo lý, những lúc truyền giao tâm pháp, những xác quyết đối 
với kinh điển chắng hạn như bộ giáo huấn Giải Thoát Thông 
Qua Sự Nghe” này mà con đã nhận được lúc còn sống Và con 
cô kéo dài các quả của thiện nghiệp. Điều đó rất quan trọng. 
Con đừng quên, con đừng phân tán tư tưởng. Giờ phút này là 


điểm phân ranh giữa hai đường đi lên và đi xuống: đây là lúc 


160 ĐẠI GIẢI THOÁT THÔNG QUA SỰ NGHE TRONG BARDO 


mà nếu con rơi vào lười biếng thậm chí chỉ trong một chốc lát 
con cũng phải chịu khô đau mãi mãi; đây là lúc khi mà, băng 
sự tập trung nhât tâm, con sẽ được hạnh phúc mãi mãi. Hãy 
thiền định tập trung nhất tâm, hãy nỗ lực kéo dài các quả của 
thiện nghiệp. ~ 

Bây giờ đên lúc đóng cửa lôi vào mâu thai. Lời kệ nói: 

Đóng cửa lôi vào mâu thai và nghĩ đên sự từ khước; 

đáy là lúc khi mà sự kiên trì và niệm thanh tịnh là rát cân 

thiết. ~ 


Giờ đây thời điểm đã tới. Trước hết lối vào mẫu thai phải 
nên được đóng kín, có năm phương phápđóng kín nó, nên con 


hãy thấu hiểu các phương pháp đó. + 


Này thiện nam (tín nữ), vào lúc này những phóng tưởng về 
việc đàn ông đàn bà làm tình sẽ hiện ra. Khi con thấy những 
phóng tưởng đó, con đừng đi vào giữa hai người đó, mà con 
hãy thiền định về người đàn ông và người đàn bà như là vị 
thầy và người phối hợp của ngài. Bằng tâm ý con hãy phục lạy 
sát đất và với sự thiết tha sùng mộ con hãy cúng dường lễ vật 
và khân cầu nghe giáo lý; ngay khi con tập trung hết sức cao 
độ vào ý tưởng vừa chỉ dẫn thì lối vào mẫu thai sẽ chắc chắn 


được đóng lại. ~ 


Nhưng nếu cách này không đóng được lối vào mẫu thai, 
và con đích thị sắp bước vào mẫu thai thì con hãy thiền định 


người thây và vị phôi hợp của ngài như là vị yidam của con, 


Chánh văn 1ó1 


hay như là đức Đại BiVương cùng với người phối hợp của 
ngài và bằng tâm ý con hãy cúng dường lễ vật dâng lên chư 
vị đó. Với sự sùng mộ cao độ con hãy khân cầu chư vị đó ban 
cho con những chứng đắc tâm linh; điều này sẽ đưa đến việc 


đóng cửa lôi vào mâu thai. ~ 


Nhưng nếu cách này vẫn không đóng được lối vào mẫu 
thai, và con đích thị sắp bước vào một mẫu thai thì sau đây 
là cách hướng dẫn thứ ba để xoay lưng tránh mặt với đam mê 
và sân hận. Có bốn cách sanh: sanh từ trứng, sanh từ tử cung, 
sanh tự nhiên (hóa sanh) và sanh từ âm ướt. Sanh từ trứng và 
sanh từ tử cung là tương tợ nhau. Như trên đã nói sẽ có những 
phóng tưởng về việc giống đực và giống cái giao hợp và nêu 
con vào mẫu thai do nghiệp lực đam mê và sân hận ở thời điểm 
này, con sẽ được tái sanh làm con ngựa, con chim, con chó, 
con người và vân vân, nghĩa là bất cứ con gì có thể được. Nếu 
con sắp sanh ra làm con đực con sẽ có kinh nghiệm bản thân 
mình là con đực, con sẽ cảm thấy tức giận mãnh liệt với người 
cha con sẽ tham muốn ghen tuông với người mẹ. Nếu con sắp 
sanh ra làm con cái con sẽ có kinh nghiệm như bản thân là con 
cái, con cảm thấy ganh tức cao độ với người mẹ và thèm muốn 
mãnh liệt với người cha. Điều này sẽ khiến con vào con đường 
dẫn tới mẫu thai và con sẽ kinh nghiệm lạc thú tự hữu giữa nơi 
tinh trùng và cái trứng gặp nhau. Từ trạng thái lạc thú đó con 
ngất đi và bào thai sẽ phát triển thon tròn cứ thế lớn lên cho 
đến lúc hình thành một thân thể và ra khỏi thai của mẹ. Con sẽ 


mở mắt và có thê con trở thành một con chó con; từ một con 


162 ĐẠI GIẢI THOÁT THÔNG QUA SỰ NGHE TRONG BARDO 


người kiếp trước giờ đây con là con chó nên con sẽ chịu đau 
khổ trong một chuồng chó, hay con trở thành một con lợn con 
ở trong chuồng lợn hay trong một tô kiến hay ở trong hang lỗ 
của con sâu hay thứ con gì khác nữa; con có thê sanh ra là con 
bò con đê con cừu vân vân. Ở đây không có sự trở về lại; con 
sẽ không ngừng chịu đựng tất cả các kiêu khổ đau xuất phát 
từ một trạng thái vô cùng vô minh ngu độn. Vòng luân hồinhư 
thế này cứ loanh quanh trong sáu cõi sanh tử, trong địa ngục, 
trong cõi quỷ đói, và vân vân, con sẽ bị tra tấn hành hạ bởi 
vô vàn khổ đau không kê hết. Không có gì mãnh liệt và kinh 
khủng hơn điều này. Than ôi! Than ôi! Những ai không nhận 
được những giáo huấn thiêng liêng của vị thầy sẽ bị rơi xuống 
hồ sâu thăm thắm của sanh tử theo lối này đây và sẽ chịu khổ 
đau vĩnh viễn với những nỗi khổ khôngchịu đựng nồi, cho nên 
con hãy lăng nghe những lời của ta, con hãy hiểu thấu đáo lời 


hướng dẫn này trong số những lời chỉ bảy của ta. + 

Đây này là lời hướng dẫn để đóng kín lỗi vào mẫu thai 
bằng cách xoay lưng lại với đam mê và sân hận, con hãy lắng 
nghe, hãy thấu hiểu. Lời kệ nói: + 

Đóng cửa lỗi vào mẫu thai và nghĩ đến sự từ khước; 

đáy là lúc sự kiên trì và niệm thanh tịnh là rất cần thiết, 

hãy buông bỏ ganh ty và hãy thiên định vào vị thầy và 


người phôi hợp của ngài. ~ 


Như trên đã nói, con sẽ có những ý tưởng ganh ty; nếu con 


Chánh văn 163 


sắp sanh ra làm con đực con sẽ yêu mên người mẹ và ghét 
người cha; và nêu con sắp sanh ra làm con cái con sẽ yêu cha 


ghét mẹ. Cho nên vảo lúc này có một sự chỉ dân vi diệu. ~ 


Này thiện nam (tín nữ), khi đam mê sân hận nổi lên giống 
như vây, con hãy thiền định theo cách sau đây: “Than ôi! Tôi 
là một chúng sanh với nghiệp quá xấu ác đến nỗi từ trước 
đến giờ tôi đã lang thang như thế này trong sanh tử do bởi tôi 
bám níu vào dục vọng và sân hận. Bây giờ nếu tôi còn theo 
đuôithức tình dục vọng và sân hận giống như vậy nữa, tôi sẽ 
vĩnh viễn đi lang thang trong sanh tử, và tôi sẽ chìm đắm vào 
trong sâu thăm của đại dương đau khổ trong thời gian rất lâu, 
nên bây giờ tôi sẽ không có thức tình dục vọng hay sân hận 
nữa. Than ôi! Giờ đây tôi sẽ không bao giờ cảm thấy dục vọng 
và sân hận lại lần nữa.” Bằng sự tập trung tâm của con một 
cách cao độ và nhất tâm vào ý nghĩ đó, thì chính điều đó sẽ 
đóng kín lối vào mẫu thai, các tantras nói như vậy. Này thiện 
nam (tín nữ), đừng để bị phân tán; hãy tập trung tâm của con 


một cách nhất tâm. + 


Nhưng nếu ngay cả sau khi làm vậy, lối vào mẫu thai vẫn 
không được đóng lại, và con sắp vào đó, thì sau đó nó sẽ phải 
được đóng lại bởi lời hướng dẫn về bản chất như huyễn, không 
thực của mọi sự. Con hãy thiền định theo cách này: “Than ôi! 
Cha và mẹ, trận bão lớn, cơn gió xoáy, cơn sắm, các phóng 
tưởng đáng sợ, tất cả những hiện tượng hiện ra nhưng chúng 
không thật. Tất cả các thê chất đều giả, và không thật. Chúng 


164 ĐẠI GIẢI THOÁT THÔNG QUA SỰ NGHE TRONG BARDO 


giống như một ảo ảnh do quáng năng trưa hè, chúng không 
thường hằng, chúng không phải là không thay đổi. Như vậy 
thì ham muốn có ích gì? Như vậy sợ hãi có ích gì? Chỉ vì lầm 
tưởng coi cái không hiện hữu thành ra cái hiện hữu. Tất cả 
những sự việc này đều là phóng tưởng của tâm con, và bởi vì 
tự tâm là huyễn và không hiện hữu từ ngay khởi thủy, vậy từ 
đâu bên ngoài chúng nổi lên giống như thế này? Trước đây 
tôi đã không hiểu được theo cách này và do vậy tôi đã tin cái 
không hiện hữu thành có hiện hữu, đã tin cái không thật thành 
ra có thật, đã tin cái huyền thành ra cái thật; cho nên tôi đã 
lang thang trong sanh tử rất lâu rồi. Giờ đây, nếu tôi không 
nhận ra răng chúng là những thứ huyễn thì tôi vẫn sẽ tiếp tục 
lang thang trong luân hôi sanh tử lâu hơn nữa và chắc chắn 
sẽ rơi vào vũng lầy đau khổ. Giờ đây tất cả những thứ đó 
giống như giấc mộng, giống như những thứ huyễn, giống như 
những tiếng vang, giống như hoa đốm giữa hư không, giống 
như quáng nẵng trưa hè, giống như ảnh trong gương, giống ảo 
ảnh thị giác, giống như mặt trăng dưới nước, chúng không thật 
cho dù trong một chốc lát. Chắc chắn chúng không chân thật, 


chúng là giải” + 


Bằng cách tập trung nhất tâm vảo điều xác tín này thì niềm 
tin của con rằng mọi sự là thật sẽ bị tiêu hủyvà nếu một người 
tự đáy lòng đã tin được theo cách như vậy thì sự tin vào cái 
ngã sẽ mắt hiệu lực. Và nếu tự đáy lòng con hiểu thâu đáo sự 
không chân thật như vậy thì lối vào mẫu thai sẽ chắc chắn bị 


đóng lại. + 


Chánh văn 165 


Nhưng nêu ngay cả sau khi làm như vậy mà niêm tin rắng 
mọi sự là thật vẫn không bị tiêu hủy và lôi vào mẫu thai vẫn 
không bị đóng lại và con sắp sửa đi vào mâu thai thì có sự 


hướng dẫn vi diệu sau đây: + 


Này thiện nam (tín nữ), nếu sau khi làm như vậy mà lối 
vào mẫu thai không bị đóng thì giờ đây nó phải được đóng 
lại bởi phương pháp thứ năm này, đó là cách thiền định vào 
linh quang; hãy thiền định theo cách này: “Tắt cả các thê chất 
chính là tự tâm của tôi và tâm này là tánh Không, vô sanh vô 
ngại. Khi nghĩ như vậy con hãy để tâm tự nhiên và không bị 
tan lỗng, tự lưu lại trong bản tánh của chính nó như nước được 
đồ vào nước, đích thị là chính nó, buông lỏng, rỗng rang, thư 
giãn. Bằng cách đề cho nó an định một cách tự nhiên và buông 
lỏng, con được bảo đảm là lối vào mẫu thai của bốn cách sanh 
sẽ chắc chắn bị đóng lại.” + 


Nhiều cách chỉ dẫn chân thật và vi diệu đã được giảng trên 
đây để đóng cửa mẫu thai và dù người chết là thượng căn, 
trung căn hay hạ căn cũng không thể nào không được giải 
thoát sau khi nghe. Tại sao vậy? Trước hết, vì tâm thức trong 
trạng thái bardo có được sự nhận biết siêu phảm về mọi sự của 
thế gian, nên người chết có thể nghe những gì ta nói; thứ hai 
ngay cả khi ông ta bị điếc, mù khi sống, thì giờ đây ông có đủ 
giác quan lành lặn nên ông ta nghe được hết những gì được 
nói ra; thứ ba vì bị ngập chìm trong nỗi sợ triỀền miên nên giờ 


đây ông ta đang suy nghĩ một cách chăm chú không phân tán 


1ó6 ĐẠI GIẢI THOÁT THÔNG QUA SỰ NGHE TRONG BARDO 


để xem phải làm gì nên ông ta sẽ lắng nghe ta nói những gì; và 
thứ bốn vì không có thân làm chỗ nương tựa nên tâm thức sẽ 
đi thăng đến chỗ mà sự tập trung thiền định nhất tâm dẫn tới, 
cho nên rất dễ hướng dẫn. Tâm của ông ta giờ đây sáng suốt 
gấp hơn chín lần so với lúc còn sông, nên dù rằng ông ta ngu 
ngốc nhưng nhờ vào nghiệp lực nên lúc này đây tâm của ông 
ta trở nên sáng suốt đến nỗi tâm đó có thể thiền định về bất 
cứ điều gì được giảng; đây là những lý do chủ yêu. Và bởi vì 
lý lẽ lày mà việc cử hành những nghỉ lễ cho người chết rất có 
ích lợi. + 


Cho nên điều rất quan trọng là phải kiên nhẫn đọc bộ giáo 
huấn Đại Giải Thoát Thông Qua Sự Nghe” này trong suốt chín 
ngày. Nếu dù ông ta không được giải thoát ở một cách chỉ bày 
này thì ông ta cũng sẽ đạt giải thoát ở một cách chỉ bày khác. 
Đó là lý do tại sao không phải chỉ một mà cần nhiều cách chỉ 


bảy. + 


Mặc dù vậy vẫn có nhiều hạng người đã không quen tích 
tập thiện hạnh và ngay từ xa xưa, họ đã cực kỳ gian xảo trong 
những việc làm xấu xa và do ảnh hưởng của nhiều tâm màn 
vô minh dày đặc mà họ không được giải thoát cho dù đã được 
chỉ bày những cách thức thiền định nói trên nhiều lần; nên giờ 
đây, nếu lỗi vào mẫu thai đã không đóng được thì sau đây sẽ 
được giảng cho nghe một sự chỉ bày vi diệu để chọn lối vào 
mẫu thai. Người nên khẩn cầu chư Phật chư Bồ tát gia hộ và 
lập đi lập lại lời nguyện quy y“, rồi gọi tên người chết ba lần 


?? Cầu nguyện quy y cam kết đi vào con đường của Phật: Con quy y vào 


Chánh văn 167 
và đọc những lời sau đây: ~ 


Này thiện nam (tín nữ) (tên), con đã chết, bây giờ hãy lắng 
nghe! Mặc dầu con đã được chỉ bày nhiều lần với những lời 
hướng dẫn ở trên nhưng con vẫn không hiểu được nên giờ 
đây, nếu lỗi vào mẫu thai không đóng được thì đã tới lúc con 
nhận lấy một cái thân. Không phải chỉ có một nhưng có nhiều 
những chỉ dẫn vi diệu và chân thật để con chọn một lối vào 
mẫu thai, nên con hãy hiểu thấu đáo và đừng bị phân tán. Hãy 
lắng nghe thật rõ với sự tập trung cao độ và hãy hiểu thấu đáo. 


Này thiện nam (tín nữ), ở châu lục mà con sắp sanh ra 
những dâu hiệu và những nét đặc trưng của nơi đó sắp xuât 
hiện, nên con hãy nhận ra chúng. Hãy xem xét kỹ nơi con sắp 


sanh ra và hãy chọn châu lục. ~ 


Nếu con sắp sanh ở châu lục phía đông tức là Đông Thăng 
Thần Châu (Thân Quý Tộc) con sẽ thấy sẽ thấy những con 
ngỗng cái ngỗng đực bơi lượn trên một cái hồ. Hãy nghĩ đến 
việc từ chối đi đến nơi đó. Mặc dầu nơi đó tràn đầy hạnh phúc 
nhưng không có đạo pháp được giảng dạy, nên còn đừng vào 
đó. + 


Nếu con sắp được sanh ra ở châu lục phía nam gọi là Nam 
Thiệm Bộ Châu (Đảo Táo và Hoa Hồng) con sẽ thấy những 


nhà cửa rât đẹp và rât sang trọng. Nêu có thê được con hãy 


Phật, con quy y vào Pháp, con quy y vào Tăng. 


168 ĐẠI GIẢI THOÁT THÔNG QUA SỰ NGHE TRONG BARDO 
vào nơi đó. + 


Nếu con sắp được sanh ra ở châu lục phía tây gọi là Tây 
Ngưu Hóa Châu (Thọ hưởng những con Bò đáp ứng điều 
Ước) con sẽ thấy một cái hồ với những con ngựa đực ngựa cái 
quanh hồ. Con đừng đến đó. Con hãy trở lại đây. Mặc dù nơi 
đó tràn đầy những điều vui thích tột độ nhưng không có đạo 


pháp giảng dạy, nên con đừng vào đó. + 


Nếu con sắp được sanh ra ở châu lục phía bắc gọi là Bắc 
Cu Lô Châu (Âm Thanh Khó Chịu) con sẽ thấy một cái hồ với 
gia súc hoặc cây cối. Con hãy nhận ra những thứ đó chính là 
dấu hiệu tái sanh và con đừng vào đó. Mặc dầu nơi đó có đời 
sông trường thọ và nhiều phước đức nhưng không có đạo pháp 


giảng dạy nên con đừng vào. + 


Nếu con sắp sanh làm một Atula (chư thiên ganh ty) con sẽ 
thấy những cánh rừng nhỏ xinh đẹp hay thấy một vật dường 
như là những bánh xe bằng lửa đang quay tròn. Tuyệt đối đừng 


vào đó, hãy nghĩ đến sự chống đối lại. + 


Nếu con sắp sanh ra làm một thú vật, con sẽ thấy như là 
đang đi xuyên qua những hang đá đầy sương mù và những 


hang lỗ dưới đất và các chòi tranh. Con đừng vào đó. + 


Nếu con sắp sanh ra làm một quỷ đói, con sẽ thấy những 
thân cây cụt ngọn và những hình dáng màu đen chỉa đầu nhọn 
lên, những động và hang cạn và những đụn đất nhỏ màu đen. 


Nêu đi vào đó con sẽ sanh ra làm quỷ đói và kinh qua đủ mọi 


Chánh văn 169 


khổ đau vì đói và khát, nên tuyệt đối đừng đi đến đó, con hãy 


nghĩ đến sự chống đối hết sức cương quyết. + 


Nếu con sắp sanh ra làm một chúng sanh ở địa ngục, con 
sẽ nghe những chúng sanh có nghiệp ác hát những bài hát, 
hoặc con sẽ phải đi vào một cách bất lực, hoặc con sẽ cảm thấy 
rằng con đã đi vào một vùng đất tối tăm, với những căn nhà có 
màu đen màu đỏ, những cái hỗ đen và những con đường màu 
đen. Nếu con vào đó con sẽ vào địa ngục và kinh qua sự đau 
khổ không chịu đựng nỗi vì sức nóng và lạnh mà từ đó con sẽ 
không bao giờ thoát ra được. Nên con đừng đi vào những chỗ 
đó, tuyệt đối không vào, hãy hết sức cân thận. Lời kệ nói: 'Hãy 
đóng cửa lỗi vào mẫu thai và nghĩ đến sự từ khước”, giờ đây 


câu kệ này là rât cân thiệt. + 


Này thiện nam (tín nữ), cho dù con không muốn đi, nhưng 
bản thân không có quyên theo ý mình, con bắt lực bị bắt phải 
đi. Phía sau lưng những người có nghiệp thù oán với con sẽ 
rượt đuổi con, phía trước mặt những kẻ sát nhân và những kẻ 
báo thù sẽ kéo lê con đi; bóng tối, bão biển, giông tố dữ dội, 
âm thanh gầm thét, tuyết và mưa, bão mưa đá, bão tuyết sẽ 
thổi cuồn cuộn xung quanh con, và con sẽ chạy trỗn những 
cảnh tượng đó. Khi chạy trốn, con cô tìm nơi ân nấp con sẽ tìm 
được sự an toản trong những nhà cửa sang trọng mô tả ở trên 
hay là những chỗ núp trong hang trong lỗ dưới đất giữa cánh 
rừng hay là trong những khoang lỗ tròn trong các hoa sen và 


vân vân. Khi được ân nâp ở đó, con sợ phải ra ngoải, và con sẽ 


170 ĐẠI GIẢI THOÁT THÔNG QUA SỰ NGHE TRONG BARDO 

nghĩ răng, “Giờ đây tôi không thể ra khỏi nơi này), và vì nỗi sợ 
phải rời nơi ẩn nấp, con sẽ trở nên ưa thích nơi đó. Con sợ phải 
đối mặt với những cảnh tượng quá sức kinh hãi của bardo nêu 
con phải ra ngoài, con cảm thấy sợ quá sức những cảnh đó; 
và do đó con trốn ở trong nơi ấn nấp và con nhận lẫy một cái 
thân, dù nó có tồi tệ, và như vậy con sẽ kinh qua đủ mọi khổ 
đau. Đó là một dấu hiệu cho thấy rằng ma quỷ và các lực độc 
ác bây giờ đang cản trở con; ngay lúc này có một sự hướng 


dân vi diệu, nên con hãy lăng nghe và thâu hiệu. ~ 


Ở vào thời điểm đây những cảnh tượng kinh hoảng lúc này 
khi mà con đang bắt lực bị những kẻ báo thù rượt đuổi, con 
nên lập tức tập trung quán tưởng vị Heruka Tối thượng Thiêng 
Liêng (The Blessed Supeme Heruka) hay vị Hayagriva hay vị 
Vajrapani, hay vị yidam của con nếu có, con quán tưởng một 
trong chư vị đó, có một thân mình không lồ, tay chân dày đặc, 
đang đứng trong tư thế một hung thần khủng khiếp, vị thần đó 
đập tan các lực ác độc thành ra tro bụi. Nhờ lòng từ bị và sự 
ban phước của vị đó mà con rời bỏ được kẻ báo thù, con sẽ tự 
mình có khả năng chọn lựa lối vào mẫu thai. Đây là bí quyết vi 


diệu chân thật của lời hướng dẫn, con hãy hiểu nó thấu đáo. + 


Này thiện nam (tín nữ), các vị trời thiền định (the gods of 
meditation) và vân vân, được sanh ra thông qua năng lực đại 
định (power of samadhi). Một hạng rất đông các linh hồn độc 
ác như là quỷ đói, vân vân, đã thay đổi thái độ trong khi ở 


trong trạng thái bardo, sau đó họ có khả năng xuất hiện trong 


Chánh văn 171 


những tướng huyễn khác nhau của ma quỷ đói và tự chuyên 
hóa ra thành ra thân tinh thần đó. Các quỷ đói ở tận đáy đại 
dương và các quỷ đói bay xuyên qua không gian vả tất cả tám 
mươi ngàn các loại quyền năng bắt thiện, vân vân, đã nhận lấy 
thân tinh thần đó bằng cách thay đổi thái độ. Vào lúc này, điều 
tốt nhất là thiền định Đại Ấn tánh Không nhưng con không thể 
làm thế được thì con hãy tham dự vào trò chơi phô diễn của 
huyền. Nhưng nếu con cũng không thê làm như thế được nữa 
thì ít nhất cũng đừng ưa thích cái gì cả, con chỉ việc thiền định 
vào vị yidam, tức là đức Đại BI Vương và con sẽ trở thành một 


báo thân Phật trong trạng thái bardo. + 


Này thiện nam (tín nữ), nếu con phải vào mẫu thai bằng 
cách nảy thông qua nghiệp lực, thì giờ đây, lời hướng dẫn để 
chọn lựa lối vào một mẫu thai sẽ được giảng dạy. Con hãy 
nghe đây! Con đừng đi vàokhi bất cứ lối vào mẫu thai nào hiện 
ra. Nếu những kẻ có thủ oán trước kia đi đến, thì con hãy thiền 
định ngài Hayagriva. Bởi vì giờ đây con có được một thức 
siêu nhiên rất nhạy, nên con sẽ biết được tất cả những nơi chốn 
luân phiên hiện ra, con hãy biết chọn nơi thích hợp. Ở đây có 
hai hướng dẫn hoặc siêu sanh vào một cõi Phật thanh tịnh hoặc 
chọn một lỗi vào mẫu thai ở cõi sanh tử bất tịnh, cho nên hãy 


hành động theo hướng dẫn này: + 


Siêu sanh vào cõi Tịnh Độ nơi của những khả năng thanh 
tịnh, được hướng dẫn như thế này: “Thật buồn thay tôi vẫn 


ở lại trong vũng lầy sanh tử trong vô lượng kiếp vô thủy vô 


172 ĐẠI GIẢI THOÁT THÔNG QUA SỰ NGHE TRONG BARDO 


chung và trong khi không biết bao nhiêu chúng sanh khác đã 
đạt quả vị Phật thì tôi vẫn không được giải thoát. Từ giờ phút 
nảy trở đi tôi cảm thấy chán ghét cảnh luân hồi sanh tử này, 
tôi khiếp sợ nó, tôi quá mệt mỏi chán chường với nó rồi. Đây 
đã tới lúc tôi phải thoát khỏi sanh tử, cho nên tôi phải có được 
sự hóa sanh trong một hoa sen dưới chân đức Phật A Di Đà 
trong cõi cực lạc Tây phương.` Với ý nghĩ như vậy, con hãy 
tập trung tâm con cao độ nghĩ đến cõi Cực Lạc Tây Phương, 
cốt tử là có được nỗ lực này. Hoặc nếu con chủ động được sự 
tập trung nhất tâm cao độ, không tán loạn, hướng về bắt cứ cõi 
nào con mong ước như cõi Thanh Tịnh, cõi Toàn Lạc hay cõi 
Được Thỏa Mãn Sâu Sắc, hay cõi Lá Liễu hay cõi Núi Cây Cọ 
Dừa hay cõi Lâu Đài Ánh Sáng Hoa Sen trong vùng Uryan thì 
con lập tức được sanh về cõi đó. Hay con mong muốn đi đến 
nơi ngự của Ngài DI Lặc trong cõi Phúc Lạc thì con hãy tập 
trung vào ý nghĩ như sau: “Ngay lúc này đây trong trạng thái 
bardo đã tới lúc để tôi đi tới nơi ngự của Ngài Pháp Vương 
DI Lặctrong cõi Phúc Lạc, nên tôi đi đây”, và con sẽ được hóa 
sanh trong tim của một hoa sen trong nơi ngự của Ngài Di 


|, cô 


Ngược lại, nếu con không thể làm như vậy và mong muốn 
đi vào mẫu thai hay con thấy răng con phải vào mẫu thai thì 
sau đây là lời hướng dẫn để con chọn lối vào mẫu thai ở cõi 
sanh tử bất tịnh, con hãy lắng nghe. Như trên, với thức siêu 
nhiên, con hãy nhìn vào cõi con sắp vào đó, và con hãy vào 


nơi nào có pháp Phật được giảng dạy. ~ 


Chánh văn 173 


Nếu con sắp phải tự nhiên sanh vào một đống phân bẩn 
thỉu con sẽ nhận thấy đống phân hôi hám đó lại bốc mùi thơm 
ngọït và con sẽ cảm thấy ưa thích nó như vậy con sẽ sanh vào 
đống phân; cho nên dù cho bất cứ cái gì hiện ra con đừng tin 
tưởng nó, con hãy chấm dứt các biểu hiện ưa thích hay căm 


ghét và chọn một lôi vào mẫu thai. + 


Lại nữa, điều rất quan trọng là tập trung suy nghĩ như thế 
nảy: “Tôi sẽ sanh ra làm chúa tế vũ trụ để làm điều tốt lành cho 
tất cả chúng sanh hữu tình, hãy làm một vị Bà la môn như một 
cây sala đại thọ hay làm con của một bậc thành tựu hay sanh 
vảo trong một gia đình có dòng truyền thừa Phật pháp thuần 
khiết hay trong một gia đình có cha vả mẹ có đức tin và nhận 
lây một thân với nhiều công đức đề có thê làm lợi lạc cho tất 
cả chúng sanh hữu tình, tôi sẽ làm thiện hạnh.” Khi tập trung 
vào ý nghĩ như vậy con sẽ vào mẫu thai đó. Vào lúc này con 
nên tôn vinh mẫu thai mà con sắp sửa vào như là một lâu đài 
của chư thiên và con hãy khẩn cầu chư Phật chư Bồ tát mười 
phương, các vị hộ mệnh gia hộ cho con, đặc biệt là Đại Bi 
Vương và con đi vào mẫu thai với lòng khao khát được trao 


truyền giáo pháp. + 


Dưới ảnh hưởng của nghiệp rất có thê con phạm sai lầm 
khi con chọn lối vào mẫu thai theo cách này bởi vì con sẽ lầm 
tưởng một lối vào mẫu thai tốt thành xấu và ngược lại, cho 
nên lại một lần nữa giờ đây điểm cốt yếu của lời hướng dẫn 


rất quan trọng, con phải biết bằng cách làm như thế này: dù 


174 ĐẠI GIẢI THOÁT THÔNG QUA SỰ NGHE TRONG BARDO 


cho một lối vào mẫu thai hiện ra là tốt nhưng con đừng tin 
nó như vậy và dù cho nó hiện ra là xấu con cũng đừng cảm 
thấy không ưa nó. Bí quyết chân thật, vi diệu, rốt ráo là nhập 
vào trong trạng thái bình đắng vô thượng (đại tự tại) trong đó 
không có tốt hay xấu, chấp nhận hay chối bỏ, ham thích hay 


căm ghét.” + 


Nhưng ngoại trừ một số ít người có kinh nghiệm trong việc 
nảy còn thì đa số rất khó tránh được bệnh có những xu hướng 
mê lầm xấu xa, không thể dứt bỏ được sự ham thích hay ganh 
ghét theo cách đó, và sẽ nhập vào mẫu thai của những kẻ tội 
lỗi độc ác, căn cơ thấp kém nhất tôi tệ nhất như súc vật, cho 
nên để ngăn ngừa người chết làm như vậy, người nên gọi tên 


ông ta và đọc những lời như sau: ~ 


Này thiện nam (tín nữ), nếu con không biết cách chọn lối 
vào mẫu thai và không thê dứt bỏ sự ham thích và ganh ghét 
thì khi bất cứ kinh nghiệm nào đã nói trên nổi lên, con hãy 
khẩn danh xưng Tam Bảovà nguyện quy y vào đấy. Con hãy 
khẩn cầu Đại Bi Vương. Hãy tiếp tục làm như vậy và giữ lòng 
tin. Đừng quyền luyến bịn rịn thương nhớ họ hàng bà con bạn 
bè, con cái mà giờ đây con đã để lại phía sau; họ không thê 
nào giúp đỡ con được. Giờ đây con hãy đi vào ánh sáng xanh 
da trời của cõi người hay ánh sáng trắng của cõi trời, con hãy 


đi vào các lâu đài châu báu và các vườn địa đàng.” ~ 


Lời hướng dẫn này cần được lập lại bảy lần. Rồi thì người 


hãy khẩn câu chư Phật và chư Bồ tát và tụng bảy lần các bài: 


Chánh văn 175 


“Cầu Nguyện Trong Bardo Che Chở Khỏi Sợ hãi”, bài kệ: 
Những Câu Kệ Chánh về Bardo” và “Giải Thoát Khỏi Lối 
Đi Nguy Hiểm của Bardo”. Rồi, người nên đọc “Giải Thoát 
Thông Qua Việc Giúp Giải Thoát Các Uấn Một Cách Tự 
Nhiên” và bài “Kệ Tu tập Hàng Ngày Giúp Giải Thoát Các 
Xu Hướng Mê Lầm Một Cách Tự Nhiên”; người nên đọc một 


cách rõ ràng rành rọt. ~ 


Bằng việc làm đúng, các hành giả có huệ quán cao nhất 
(yogins of highest insighf) sẽ thực hiện sự phóng xuất tâm 
thức ngay trong giai đoạn bardo vào thời điểm đối diện cái 
chết, họ không phải đi lang thang trong trạng thái bardo vì 
họ bỏ qua trạng thái bardo và đạt tới giải thoát. Thấp hơn các 
hành giảnày là một số ít người đã có kinh nghiệm và nhận ra 
được “linh quang của pháp tánh sau giai đoạn bardo” vào thời 
điểm đối diện cái chết và họ bỏ qua bardo và trở nên một vị 
Phật. Từ đây trở xuống, những người sẽ được giải thoát tương 
ưng với nghiệp quả của họ vào hoặc lúc này hoặc lúc khác khi 
các phóng tưởng về hình ảnh thân bình yên và thần xung nộ 
hiện ra trong giai đoạn bardo pháp tánhtrong suốt các tuần lễ 
tiếp theo. Bởi vì sẽ có nhiều giai đoạn nên họ sẽ nhận ra giai 


đoạn nào thích hợpvà đạt tới giải thoát. + 


Nhưng với những ai mà quả của thiện nghiệp yêu kém, bị 
nhiều bức mản vô minh che đậy, đã làm nhiều ác nghiệp, thì 
họ phải lang thang xuống dưới tới giai đoạn bardo thác sanh; 


nhưng bởi vì có nhiều cách chỉ bày khai thị giống như các bậc 


176 ĐẠI GIẢI THOÁT THÔNG QUA SỰ NGHE TRONG BARDO 


của một cái thang, họ sẽ nhận ra ở thời điểm này hay ở thời 
điểm khác và sẽ được giải thoát. Nhưng những ai có quả thiện 
nghiệp quá yêu kém sẽ không nhận ra trong suốt các giai đoạn 
ở trên và họ bị khuất phục bởi nỗi sợ hãi thì có một loạt các 
chỉ dẫn liên tục luân phiên về việc đóng cửa lỗi vào mẫu thai 
và việc chọn cửa vào mẫu thai, nên họ sẽ nhận ra ở lúc này hay 
lúc khác và bằng việc đặt lòng tin trọn vẹn vào đối tượng thiền 


định, họ sẽ đạt quả công đức vô lượng, tối thượng. + 


Ngay cả những ai ở mức thấp nhất trong nhóm hạ căn, thấp 
ngang bằng súc sanh, cũng được mang lên lại từ nơi các cõi 
thấp nhờ vào công đức quy y (vào Tam Bảo), họ sẽ được thân 
người quý báu, không bị tật nguyên, với tất cả những cơ duyên 
tự do và tốt đẹp và trong đời tái sanh họ sẽ được gặp một minh 
sư, một thiện trí thức, họ sẽ được chỉ dẫn giáo huấn và họ sẽ 


được giải thoát. + 


Nếu người nào nhận được bộ giáo huấn khai thị này suốt 
trong giai đoạn bardo thác sanh thì quả thiện nghiệp sẽ được 
kéo dài lâu hơn cũng giống như đưa một cái ống mới lót vào 
một ống nước bị bể. Dù là ai có phạm tội trọng cũng sẽ không 
thê không được giải thoát khi nghe luận giảng này. Tại sao như 
vậy? Bởi vì trong suốt giai đoạn bardo, sự kêu gọi câu thúc đầy 
lòng từ bi của tất cả chư Phật và chư thần bình yên và xung nộ 
và sự lôi kéo của các năng lực bất thiện các quỷ dữ đều xảy ra 
cùng nhau nên bằng việc nghe được luận giảng nảy vảo lúc đó 


thì thái độ của họ sẽ được tác động bởi vì thân tinh thần không 


Chánh văn 177 


có thân băng thịt bằng máu. Tuy dù họ đã đi lang thang xa đến 
đâu trong trạng thái bardo nhưng với thức siêu nhiên rất nhạy 
của nghiệp họ sẽ thấy và nghe được và họ sẽ đến. Đây là điều 
cực kỳ lợi lạc bởi vì họ sẽ hiểu ngay và tâm họ bị tác động tức 
thì. Cũng giống như cái máy bắn đá hay giống như một thân 
cây rất to, một trăm người khiêng không nổi, nhưng nếu bỏ 
xuống nước thì nó rất dễ di chuyên ngay tức khắc; đây cũng 


giống như điều khiến con ngựa băng dây cương. + 


Cho nên, người hãy nên tiếp cận với tất cả những ai bị chết, 
nếu thi thể có ở đó, một người nên đọc tập luận nhắc nhở nảy, 
lập đi lập lại nhiều lần cho tới khi máu và đờm dãi từ mũi chảy 
ra. Đồng thời thi thể cần được đề yên đừng di động. Cần chú ý 
những việc như sau: đừng giết súc vật để cúng tế người chết, 
bà con bạn bè không nên than khóc bên cạnh thi thể gây ồn ào, 
có thể khóc ở nơi khác; gia đình bà con bất kỳ ai nên làm nhiều 


phước đức càng tốt cho người chết. + 


Ngoài việc đọc bộ giáo huấn Đại Giải Thoát Thông Qua 
Sự Nghe” này cần nên đọc thêm theo sau bằng một số giáo 
huấn khác nữa. Nên đọc tập luận này liên tục, thuộc lòng ý 
nghĩa mỗi chữ mỗi câu, và khi cái chết chắc chắn sẽ xảy ra, 
các dấu hiệu của cái chết đã được nhận thấy và nếu điều kiện 
cho phép, người sắp chết nên tự mình đọc lớn và tập trung tâm 
trí vào đó, nhưng nếu không thê làm như vậy thìmột sư huynh 
nên đọc bộ này bởi vì khi nghe những lời nhắc nhở nảy người 


sắp chết sẽ được giải thoát, không thể nghi ngờ. Bộ giáo huấn 


178 ĐẠI GIẢI THOÁT THÔNG QUA SỰ NGHE TRONG BARDO 


này không cần tu tập, đây là sự chỉ bảy sâu sắc giải thoát qua 
việc được nghe, được thấy, được đọc. Bộ giáo huấn này rất vi 
diệu, có thể dẫn dắt những kẻ đại ác đi vào con đường thâm 
mật. Nếu khi chúng ta bị bầy chó dữ rượt đuổi mà chúng ta 
vẫn còn nhớ được từng lời từng nghĩa của bộ này thì chúng ta 
sẽ được giải thoát ngay trong giai đoạn bardo của thời điểm 
đối diện cái chết. Ngay cả chư Phật trong ba đời quá khứ hiện 
tại vị lai muốn tìm kiếm cũng không thể tìm được một giáo lý 


tốt hơn bộ giáo huấn nảy. + 


Đại Giải Thoát Thông Qua Sự Nghe” là bộ giáo huấn về 
bardo, một tính hoa vi diệu thâm mật — giáo lý giải thoát cho 
con người. Bản văn quý bảo này được bậc thành tựu giả Kar- 

ma Lingpa tìm thấy trong núi Gampodar. 


Cầu mong bộ giáo huấn này làm lợi lạc cho đạo pháp và cho 
tất cả chúng sanh hữu tình. + 


sarvamangalam ~ 


Những Cầu Nguyện 


Những khẩn câu” này được lấy từ sưu tập những bản văn 
terma liên hệ với Bardo Thötrol. Chúng đêu được để cập đến 
như những thực hành sùng mộ trong bản thân Bardo ThötröI, 
và một số câu được trích ra như là một phân của những giáo 
huấn cho người chết. Từ ngữ thường được dịch đơn giản là 
cầu nguyện nghĩa đen có nghĩa là con đường ước nguyện” 
(Tây Tạng smon-lam). Nó không phải là một câu xin đến một 
bồn tôn hóa thân ở bên ngoài, mà là một phương pháp tịnh 
hóa và hướng dẫn tâm thức. Nó hoạt động như sự gây cảm 
hứng bằng cách khởi lên lòng mong muốn nội tại trong tâm 
về cái thiện, mong ước về cái thiện này lôi cuốn sự thành tựu 


mục đích của nó. 


179 


Cầu Nguyện chư Phật và chư Bồ tát 
Cứu Thoát 


Vào lúc chết của một người nào, người ta nên luôn luôn 
kêu cầu chư Phật và chư Bồ tát cứu thoát cho. Người ta cần có 
những cúng dường vật chất và tâm thức lên Tam Bảo, và cầm 
hương trong tay, nói lên những lời này với năng lực tập trung 


mạnh mẽ: ~ 


Chư Phật và chư Bồ tát ở trong mười phương, bi mẫn, toàn 
tri, với năm nhãn, từ ái, những bậc bảo vệ cho tất cả chúng 
sanh, xin đến chỗ này bằng thần lực đại bi và chấp nhận những 


phẩm vật cúng dường bằng vật chất và tâm thức. + 


Hỡi các Bậc Bi Mẫn, các ngài có trí huệ thấu suốt, lòng từ 
bi, hoạt động hiệu quả và năng lực che chở bất khả tư nghì. 
Hỡi các Bậc Bi Mẫn, con người này (tên) đang đi từ thế giới 
nảy qua bờ bên kia, nó đang từ bỏ thế giới này, nó đang chết 
không có quyền lựa chọn, nó không có bạn bè, nó đang khổ 
đau cực kỳ, nó không có nơi nương tựa, nó không có người 
bảo vệ, không có đồng minh, ánh sáng của đời này sắp lặn, 
nó đang đi qua thế giới khác, nó đang vào trong bóng tối dày 


đặc, nó đang rớt vào một hô thăm sâu, nó đang đi vào rừng 


180 


Những cầu nguyện I8I 


rậm, nó đang bị nghiệp lực đuôi theo, nó đang vào nơi hoang 
dã bao la, nó đang chìm trong một biển lớn, nó đang bị thôi 
đi bởi gió nghiệp, nó đang đi đến nơi không có đất cứng, nó 
đang vào trong một trận chiến lớn, nó bị những hồn linh nắm 
lấy, nó đang bị khủng khiếp bởi những sứ giả của Thần Chết, 
nó đang đi vào đời này sau đời khác vì nghiệp của mình, nó vô 
vọng, thời gian đã đến khi nó phải ra đi một mình không một 


người bạn. + 


Hõi những Bậc Bi Mẫn, xin hãy là một nơi nương tựa cho 
nó (tên), kẻ không nơi nương tựa, xin hãy bảo vệ nó, phòng 
hộ nó, giữ gìn cho nó khỏi bóng tối lớn lao của trung ấm, xoay 
nó khỏi cơn bão cuồng loạn của nghiệp, che chở nó khỏi sự 
sợ hãi đữ dội đối với Thần Chết, giải thoát nó khỏi lỗi đi dằng 
dặc và hiểm nguy của trung âm. Hỡi các Bậc Đại Bi, xin đồ 
lòng bi mẫn của các ngài xuống khắp, cứu thoát nó, chớ để nó 
đi vào ba cõi thấp, xin chớ quên những lời nguyện xưa của các 
ngài mà nhanh chóng gửi tới thần lực của lòng đại bi của các 


ngài. + 


Chư Phật và chư Bồ tát, xin chớ để lòng đại bi và những 
phương tiện thiện xảo của các ngài đồ xuống ngoài nó (tên), 
xin hãy năm lẫy nó bằng lòng đại bi, xin chớ để một chúng 


sanh rơi vảo quyên năng của nghiệp dữ. ~ 


Nguyện Tam Bảo là một nơi nương tựa khỏi khổ đau trong 


trung âm. + 


182 ĐẠI GIẢI THOÁT THÔNG QUA SỰ NGHE TRONG BARDO 


Điều này cần được chính mình và tất cả những người khác 
nói lên ba lần với sự sùng mộ sâu xa. Rồi sau đó cần đọc lên 
Giải Thoát Thông Qua Sự Nghe”, Giải Thoát Khỏi Lối Đi 
Nguy Hiểm của Bardo”, và Cầu Nguyện Trong Bardo Che 
Chở Khỏi Sợ Hãi”. + 


Những Câu Kệ Chánh về Sáu Bardo 


Bây giờ khi bardo của sự sanh hiện lên cho tôi, 

tôi sẽ bỏ biếng lười vì cuộc đời không có thì giờ cho nó, 

đi vào con đường không xao lãng của học hỏi, ft duy và 
thiên định 


biến những phóng tưởng và tâm thức thành con đường, và 
chứng ngộ ba thân; 


giỏ đây một khi tôi đã có được thân người, 


không có thì giờ cho tâm thức lang thang trên con đường. 


Bây giờ khi bardo của giác mộng hiện lên cho tôi, 
tôi sẽ bỏ giác ngủ như xác chết của vô mình cấu thả, 


và để cho những tư tưởng của tôi đi vào trạng thải tự nhiên 
của chúng mà không xao lãng; 


kiểm soát và chuyển hóa những giấc mộng thành quang 
mình, 


tôi sẽ không ngủ như loài thú vật 
mà kết hợp trọn vẹn giác ngủ và thực hành. ~ 


183 


184 ĐẠI GIẢI THOÁT THÔNG QUA SỰ NGHE TRONG BARDO 
Bây giờ khi bardo của thiên định hiện lên cho tôi, 
tôi sẽ bỏ lũ phóng dật và mê lâm rồi rắm, 
và frụ trong trạng thải vô biên mà không bám nắm hay nảo 
động; 
vững chắc trong hai thực hành: quán tưởng và thành tựu, 
vào lúc thiên định Hây, nhất tâm, thoát khỏi mọi hoạt động, 


tôi sẽ không rơi vào sức mạnh của những xúc cảm rồi bởi. 


Bây giờ khi bardo của giây phút trước cái chết hiện lên 
cho tôi, 

tôi sẽ bỏ mọi bám nắm, khát khao và luyễn ái, 

không phóng dật đi vào trong tỉnh giác trong sáng của 
giáo lý, 

và phóng thức tôi vào không gian của tâm vô sanh; 

khi tôi bỏ thân máu thịt họp tạo này 


tôi sẽ biết nó là ảo tưởng thoáng qua. * 


Bây giờ khi bardo của pháp tánh hiện lên cho tôi, 

tôi sẽ bỏ mọi tư tưởng sợ hãi, kinh hoàng, 

tôi sẽ nhận ra bất cứ cái gì xuất hiện là sự phóng tưởng 
của tôi 


và biệt nó là một ảnh hiện của bardo; 


Những cầu nguyện 185 
giờ đây tôi đã đến điểm quan yếu này, 


tôi sẽ không sợ hãi những vị thân hòa bình và hung nộ là 
những phóng tưởng của chính tôi. ~ 


Bây giờ khi bardo của thác sanh hiện lên cho tôi, 

tôi sẽ nhất tâm tập trung tâm thức tôi, 

và cố găng kéo dài những kết quả của thiện nghiệp, 
đóng lối vào mẫu thai và nghĩ đến sự chống lại; 

đây là lúc cần đến sự kiên trì và tư tưởng trong sạch, 


hãy bỏ ghen ghét, và thiên định về guru và phối ngẫu của 
ngài. ~ 


Với tâm thức mơ hồ, không nghĩ đến cái chết đang đến, 
tạo tác những hoạt động vô nghĩa ngoài kia, 

trở về hai tay không bây giờ sẽ là hoàn toàn lâm lạc; 
cần thiết là nhận biết thánh pháp, 


vậy thì tại sao không thực hành pháp vào chính lúc này? 


Từ miệng của những thành tựu giả có những lời này: 
Nếu con không giữ lời dạy của guru trong lòng con 


con sẽ không khỏi trở thành kẻ lừa đảo của chính mình. ~ 


Cầu Nguyện để Giải Thoát Khỏi Lối Đi 
Nguy Hiểm của Bardo 


Kinh lễ chư guru, yidam và dakini, 


với tình thương bao la, nguyện các ngài dẫn dắt chúng 
con trên đường. ~ 


Vì mê mở con lạc lõng trong luân hồi sanh tử, 


giở đây trên con đường ánh sáng không phóng dật của 
nghiên cứu, tư duy và thiên định, 


nguyện chư guru của dòng phái thiêng liêng đến trước 
mặt con, 


những vị phôi hợp của ngài, chúng hội chư dakini ở đàng 
SđM COH; 


xin giúp con vượt qua nẻo đường bardo nguy hiểm 


và mang con đến trạng thái Phát đà toàn thiện ~ 


Vì vô minh dày đặc con lang thang trong luân hồi sanh 
tử, 


Giờ đây nương vào con đường ánh sáng quang mình của 
Pháp Giới Thê Tánh Tri, 


186 


Những cầu nguyện 187 
Cầu xin đức Phật Tì Lô Giả Na đi trước mặt con, 


Người phối hợp của ngài là Hoàng Hậu Hư Không Kim 
Cương đi phía sau con; 


xin giúp con vượt qua nẻo đường bardo nguy hiểm 


và mang con đến trạng thái Phát đà toàn thiện ~ 


Vì thù hận cao độ con lang thang trong sanh tử, 


giở đây nương vào con đường ảnh sảng quang mình của 
Đại Viên Cảnh Trĩ, 


cẩu xin đức Phật Kim Cương Tát Đỏóa đi trước mặt con, 


người phối hợp của ngài, đức Phật Mẫu Locana ẩi sau 
lưng con; 


xin giúp con vượt qua nẻo đường bardo nguy hiểm 


và mang con đến trạng thái Phát đà toàn thiện. ~ 


Vì kiêu mạn quả mức con lang thang trong sanh tử, 


giở đây nương vào con đường ảnh sảng quang mình của 
Bình Đăng Tánh Tri, 


cấu xin đức Phật Bảo Sanh đi trước mặt con, 


người phối hợp của ngài, đức Phật Mẫu Mamaki đi sau 
lựng con; 


xin giúp con vượt qua nẻo đường bardo nguy hiểm 


và mang con đến trạng thái Phát đà toàn thiện. ~ 


188 ĐẠI GIẢI THOÁT THÔNG QUA SỰ NGHE TRONG BARDO 


Vì tham muốn quá độ con lang thang trong sanh tử, 


giở đây nương vào con đường ảnh sảng quang mình của 
Diệu Quan Sát Trí, 


cẩu xin đức Phật A Di Đà đi trước mặt con, 


người phối hợp của ngài là Phật Mẫu Pandaravasini đi 
Sau lưng cOH; 


xin giúp con vượt qua nẻo đường bardo nguy hiểm 


và mang con đến trạng thái Phát đà toàn thiện. ~ 


Vì ganh tụ mãnh liệt con lang thang trong sanh tử, 


giở đây nương vào con đường ảnh sảng quang mình của 
Thành Sở Tác Tri, 


cẩu xin đức Phật Bất Không Thành Tựu đi trước mặt con, 


người phối hợp của ngài là Phật Mẫu Samaya-Tara đi 
Sau lưng cOH; 


xin giúp con vượt qua nẻo đường bardo nguy hiểm 


và mang con đến trạng thái Phát đà toàn thiện. ~ 


Vì những xu hướng vô ý thức mạnh mẽ con lang thang 
trong sanh tử, 


giỏ đây nương vào con đường ảnh sảng quang mình của 
trí huệ vốn sẵn, 


câu xin những bậc điễu ngự vidyadhara đi trước mặt con, 


Những cầu nguyện 189 


người phôi hợp của các ngài chúng dakini đi sau lưng 
Con; 


xin giúp con vượt qua nẻo đường bardo nguy hiểm 


và mang con đến trạng thái Phát đà toàn thiện. ~ 


Vì những phóng tưởng mê lâm mãnh liệt con lang thang 
trong sanh tử, 


giở đây nương vào con đường ảnh sáng bỏ đi mọi sợ hãi, 


câu xin Chư VỊ Thiêng Liêng, bình yên và xung nộ, đi 
fFưỚc mặt con, 


chúng hội dakimi, Nữ Chúa của Hư Không, đi sau lưng 
con; 


xin giúp con vượt qua nẻo đường bardo nguy hiểm 


và mang con đến trạng thái Phát đà toàn thiện ~ 


Xín cho không đại không khởi lên nhự một kẻ thù, 
nguyện con thấy được Cối của đức Phật màu xanh. 
Xín cho thủy đại không khởi lên nhự một kẻ thù, 
nguyện con thấy được Cõi của đức Phật màu trắng. 
Xín cho địa đại không khởi lên nhự một kẻ thù, 
nguyện con thấy được Cối của đức Phật màu vàng. 


Xín cho hỏa đại không khởi lên như một kẻ thù, 


190 ĐẠI GIẢI THOÁT THÔNG QUA SỰ NGHE TRONG BARDO 
nguyện con thấy được Cối của đức Phật màu đỏ. 
Xín cho phong đại không khởi lên nhự một kẻ thù, 
HgUYVỆN COH thấy được Cỗõi của đức Phật màu lục. 


Xin cho câu vồng của các đại không khởi lên như những 
kẻ thù, 


nguyện con thấy được những cối của tất cả chư Phật. 


Xin cho những âm thanh, ánh sáng và tia sáng không 
khởi lên như những kẻ thù, 


nguyện con thấy được vô số cối của những Bác Bình Yên 
và Xung Nộ. 


Xin cho con biết tất cả âm thanh là âm thanh của fự CON, 
xin cho con biết tất cả ánh sáng là ảnh sáng của tự con, 
xin cho con biết tất cả tỉa sáng là tỉa sáng của tự con. 
Xin cho con biết một cách tự nhiên bardo là chỉnh con, 


nguyện con đạt được những cối giới của Ba Thân. 


Những cầu nguyện l1 


Cầu Nguyện Trong Bardo 
Che Chở Khỏi Sợ Hãi 


Khi cuộc hành trình của đời con đã đến chỗ chẳm dứt, 
và vì không thân thuộc đi cùng con ra khỏi thế giới này 
con lang thang trong trạng thái bardo một mình, 

xin chư Phật bình yên và xung nộ ban tới thần lực đại bi 


và làm sạch trông bóng tôi dày đặc của vô mình. ~ 


Khi rời bỏ bạn bè yêu dấu, lang thang một mình, 


những hình tưởng trồng không của những phóng tưởng 
của con xuất hiện, 


xin chư Phật ban tới thân lực đại bi 


để cho những kinh hãi của bardo không đến. * 


Khi năm ảnh sáng quang mình của trí huệ soi chiếu, 
không sợ hãi nguyện con nhận biết chính mình; 
khi những hình tướng của các vị bình yên và xung nộ 


xuát hiện, 


không sợ hãi và tự tin nguyện con nhận biết bardo. + 


Khi con khổ đau vì nghiệp lực xấu, 

xin chư Phật bình yên và xung nộ xóa tan nổi khổ; 

khi âm thanh của pháp gâm vang như ngàn tiếng sắm, 
xin cho nó được chuyển hóa thành âm thanh của pháp 


đại thừa. ~ 


Khi con đi theo nghiệp mình, không nơi nương tựa, 
xin chư Phật bình yên và xung nộ là nơi quy y của con; 
khi con chịu đựng nghiệp của những xu hướng vô ÿ thức, 


xin đại định của hỷ lạc và quang mình hiện khởi. ~ 


Vào lúc sự sanh tự phát trong bardo thác sanh, 
mong những giáo lý giả mạo của Ma không khởi; 


khi con đên bát cứ nơi đâu con muốn băng thân lực siêu 
nhiên, 

xin những khủng khiếp do huyền của nghiệp xâu không 
khởi. ~ 


Khi những con thú hoang dã kiếm môi gầm rồng, 


xin cho nó trở thành âm thanh của pháp, lục tự; 


l2 


Những cầu nguyện 193 


khi con bị săn đuôi bởi tuyết, mưa, gió và bóng tồi, 


xin cho con nhận được con mất trong sáng, thiêng liêng 
của trí huỆ. 


Nguyện tất cả chúng sanh cùng đông cảnh bardo, 
thoát khỏi ghen ghét, được sanh vào trạng thải cao hơn; 
khi khát và đói dữ dội do những đam mê gây nên, 


xin sự đau đớn của đói khát, nóng lạnh không khởi. ~ 


Khi con thấy cha mẹ tương lai của con đang kết họp, 


xin con được thấy chư Phát bình yên và xung nộ với những 
vị phôi hợp của các ngài, 


với năng lực chọn lựa chô sanh, vì sự tốt đẹp của những 
người khác, 


xin cho con nhận được một thân thể hoàn hảo với những 
tướng tốt lành. ~ 


Có được một thân người hoàn hảo cho mình, 
nguyện tắt cả ai thấy và nghe con đều tức thời giải thoát; 
xin cho con không đi theo tất cả nghiệp xấu của mình, 


mà đi theo và tăng trưởng công đức con có thê có. 


Bát cứ chô nào con sanh, ở ngay nơi đáy, 


194 ĐẠI GIẢI THOÁT THÔNG QUA SỰ NGHE TRONG BARDO 
xin cho con mặt đối mặt gặp được yidam của đời này; 
biết đi và nói khi vừa sanh ra, 


nguyện con được năng lực không quên và trí nhớ những 
đời trước. ~ 


Trong tát cả những giai đoạn học, cao, trung và tháp, 
xin cho con hiệu ngay băng nghe, nghĩ và thấy; 
chô nào con sanh ra, nguyện xứ sở ây được ban phước, 


để tất cả chúng sanh được hạnh phúc. * 


Ôi chư Phật bình yên và xung nộ, nguyện con và những 
người khác 


trở nên giông như các ngài, như chính các ngài, 
với hình thức và các tướng tốt lành của các ngài, 


với những tùy tùng, thọ mạng Và CỐi HƯỚC. ~ 


Phổ Hiện, những bậc bình yên và xung nộ, lòng bỉ vô hạn, 
thần lực của chân lý của pháp tánh thanh tịnh, 
và những người tu tantra trong thiên định nhất tâm: 


xin sự ban phước của các ngài đáp ứng lời câu nguyện 
này. © 


Những cầu nguyện 195 


Phụ Lục: 
Những Trích Dẫn 


Ai có thể thực hành Bardo Thödöi. 


Bardo ThödöI là một phần của truyền thông mật thừa và 
theo nguyên tắc, nó không được nghiên cứu và thực hành một 
cách bừa bãi (không phân biệt). Nhưng ngược lại với những 
giáo huấn Bardo ThödöI thì ai cũng nghiên cứu được tử thư. 
(Tử thư trang 97)” 


Giáo huấn Bardo ThödölI và đặc biệt phần thực hành 
chuyên thức” là một con đường đã được vạch sẵn cho những 
xứ sở mà ở đó không có những bậc thầy thích hợp ngay bên 
cạnh. (Tử thưtrang 98) 


Thực hành sử dụng Bardo ThödöI. 


Bardo ThödöI luôn nhắc nhở cần phải nhớ lại lời giáo huấn 
vị Lạt ma lúc ta còn sống. Việc này khác hắn với một ký ức 
đơn giản. Chúng ta phải hiểu thật rõ từng chữ, từng sắc thái, 
từng ý nghĩa của văn bản. Điều đó có nghĩa là không đơn giản 
chỉ nghiên cứu giáo huấn này bằng cách đọc qua vài lần, mà 
phải thực hành nó đến khi nó có thể theo chúng ta vào cả trong 


3 Bản văn do Eva K. Dargyay và Geshe Lobsang Dargyay, dịch từ tiếng 
Đức bởi Huỳnh Ngọc Hương và Hoàng Thái. 


giác ngủ. (Tử thư trang 100) 


Đề thực hành được Bardo ThödöI cũng phải có một trái tim 
dũng cảm, sẵn sảng đề bài tập biến đổi mình, và nhờ thực hành 
lâu đài, bài tập trở thành một bộ phận không tách rời ta. Có thể 
lúc chết dù sự sợ hãi và đau đớn tới gần, ta vẫn thực hiện bài 


tập một cách vững vàng. (Tử thư trang 101) 


Có thê nói những dấu hiệu sau đây, nói chung, báo trước 
cái chết đang đến gần: cảm nhận cơ thể nặng hơn lúc bình 
thường, môi miệng khô đi, nhiệt lượng sống rời bỏ thân, tâm 
trí tối sầm, đi đến bắt tỉnh. Tâm trí đi vào vùng ánh sáng trắng 
mờ (như buổi chiều tà hay bình minh). Ánh sáng mờ chuyền 
sang màu đỏ, tâm trí như bao một màn tối tăm. Đó là lúc hơi 
thở bên ngoài đã ngừng nhưng hơi thởbên trong chưa chấm 
dút”. (Tử thư trang 103) 


Điều cực kỳ quan trọng là người sắp chết phải nhớ lại 
những hành động tốt lành của mình để có thê đến với cái chết 
trong một tâm trạng tin tưởng hoàn toàn đối với cuộc đời đã 
qua của mình. Lúc đó một nụ cười yên tĩnh hiện ra trên mặt 
người chết và thân xác thoải mái trên giường. Chính vì lý do 
này mà người Tây Tạng tránh sự khóc lóc vả than vẫn ở trong 
phòng người chết. Thân nhân thường ở xa căn phòng người 
chết vì khi không thể nén được sự đau buôn họ có thê gây trở 
ngại cho sự chuyền tiếp của người chết sang thế giới bên kia. 
(Tử thư trang 104) 


196 


Phụ lục: Những trích dẫn 197 
Đọc Bardo ThödöI sau khi chết. 


Khi tâm thức người chết đi vào trạng thái trung ấm thì 
thoạt đầu người chết không biết mình đã chết. Anh ta tưởng 
mình còn sống và ngạc nhiên khi thấy thế giới xung quanh 
khác lạ... Tuy nhiên thể-trí ấy vẫn còn liên lạc với thể xác và 
với nơi sinh sống trước kia. Việc đọc Bardo Thödöl ở đầu 
giường người chết hay ở nơi anh ta thường sinh sống có thê 
làm thể-trí ây nghe được. (Tử thư trang 107) 


Chuyển thức. (tiếng Tây Tạng là Phowa) 


Vào lúc xuất hiện những dẫu hiệu chắc chắn của cái chết, 
cần làm theo những hướng dẫn của tải liệu, thì sự giải thoát 
tức thì nhờ thực hiện cách chuyên thức. Người nào thực sự 
thấm nhuằn bài tập chuyên thức và thực hiện một cách hoàn 
hảo bải tập ấy thì có thể chắc chắn được giải thoát trong trạng 
tháitrung ấm. Chuyển thức là một bước phát triển có ý nghĩa 
của việc thiền định về đức A Di Đà, nó là sự chuẩn bị tốt nhất 


cho cái chết và trạng thái trung âm. (Tử thư trang 108) 
Lời bình Phân thứ nhất. (Tử thư) 


Tình hoa của tâm trí”: Khi nào những hoạt động của tâm 
trí, những cuộc đối thoại liên tục bên trong đều trở nên lặng 
lẽ, khi tâm trí trở nên sáng suốt và không còn một ý nghĩa 
nào làm xáo trộn nó, lúc ãynó mới thật hoản toàn sáng rỡ. 
Có nhiều phương pháp để nhận biết bản chất thật của cuộc 


đối thoại bên trong ấy: chăng hạn như tập trung vào một vài 


198 ĐẠI GIẢI THOÁT THÔNG QUA SỰ NGHE TRONG BARDO 


âm (không phải thần chú), vào chùm sáng tuôn trảo ra... Khái 
niệm tỉnh hoa của tâm trí” đã nói ở đây là một cô gắng đề diễn 
đạt khái niệm rang-rig” của Tây Tạng... Cái gọi là Tỉnh hoa 
của tâm trí” ấy có thê nói xuất phát từ những phạm trù ý thức”, 
mặc dù nó vượt qua những phạm trù này. Từng-lúc-một-của- 
ý-thức thường xác định một vật nào đó. Chính thiền định giải 
phóng ý thức khỏi sự xác định ấy, khi ấy sức mạnh của ý 
thức hướng vảo nội tâm, vào bên trong của chính nó, cái rỗng 
không, chính là tinh hoa của tâm trí. Cái nhìn trực giác hay 
nhìn sâu sắc” ây vào tận trung tâm sâu thăm của thực thê tự nó, 
được đạt tới vào lúc ta đóng kín con đường của xu hướng, thúc 
đây ý thức chạy ra bên ngoài, về phía đối tượng. Cái nhìn sâu 
sắc về tỉnh hoa của tâm trí ấy không phải cái nhìn nhị nguyên 
tách rời khỏi đối tượng nhận biết và đem đặt nó trước mặt; đó 
là một sự hiểu biết, nó cảm nhận cái tinh hoa của đối tượng 
giống hệt như tinh hoa chứa đựng trong một cái nhìn sâu sắc. 
Truyền thống Tây Tạng nói rằng cái nhìn đối tượng với cái 
chứa đựng bên trong nó cũng giống như giọt nước rơi vào 


trong nước. (Tử thư trang 138) 


Khái niệm rang-rig” cũng mô tả cuộc khảo sát nội tâm 
bằng Thiền định hay cái nhìn sâu sắc, đồng thời(nó) cũng mô 
tả cái tinh hoa của Trí huệ tự nó”. (Tử thư trang 140) 


Thân thể con người có ba đường kinh vi tế xuyên qua, một 
ở trung tâm và hai đường nữa ở hai bên phải, trái. Giống như 


cấu trúc một cây tre, chúng có những mắt (đốt) ngang, ngăn 


Phụ lục: Những trích dẫn 199 


chặn sự tuôn chảy tự do của dòng sinh lực, dòng sinh lực này 
liên quan mật với hơi thở của cuộc sống” và sự hô hấp. Trong 
cả cuộc sông, ba đường kinh vi tế này được gắn liền với nhau 
băng cách không cho sinh lực chảy tự do. Khi chết sinh lực 
được giải phóng và chảy vào đường kinh trung ương. Như văn 
bản đã chỉ rõ, người ta lật nghiêng người chết lại để đường 
kinh trung ương thoát khỏi sức ép của hai kinh bên. 


Chuyển thức. 


Lúc này ta làm cho người chết nhận biết được thông qua 
việc đọc nghe những øì xuất hiện với anh ta: lúc này Bardo thứ 
nhất gọi là sự chiếu sáng của Chân lý tự nó, sự nhận biết Thân 
Hư Không (Pháp thân) không bị biến dạng, xuất hiện trong 
tâm trí của tất cả chúng sanh. Chính trong giai đoạn từ lúc sự 
hô hấp bên ngoài chấm dứt đến khi chấm dứt dòng bên trong, 
chính lúc này PraJna tuôn vào đường kinh trung ương. Người 
ta thường nói Vía hay Thức của người chết bay đi. Thời gian 
của quá trình này thay đối. Nó tùy thuộc vào năng lực vật chất 
và tâm linh người chết cũng như trạng thái của những đường 
kinh vi tế. Đối với những người mà tâm trí được ổn định nhờ 
thực hành (Thiền) Samatha (thiền định để trẫn an những xúc 
động làm rỗi loạn sự sáng suốt của tâm trí và đưa nó vào trạng 
thái ôn định) và đối với những người có đường kinh mạnh mẽ 
thì thời gian này có thể kéo dài. Vì vậy cần tích cực ứng dụng- 
cách nói trên cho đến khi một chất lỏng màu vàng xuất hiện ở 
các khiếu. (Tử thư trang 146) 


200 ĐẠI GIẢI THOÁT THÔNG QUA SỰ NGHE TRONG BARDO 
Cái nhìn sâu sắc về ánh sáng cơ bản. 


Cái nhìn sâu sắc là sự nhận biết tức khắc theo nghĩa đen, 
tức là không qua một khâu trung gian nào. Vậy đó là trực giác. 
Cái nhìn sâu sắc cơ bản giúp người chết hiểu được ánh sáng là 
tâm trí. (Tử thư trang 152) 


Yidam: vị thần bẩm sinh” của một người, một mặt lồng 
vào sự hiện hữu của người đó trong mức độ thâm sâu nhất 
nhưng mặt khác lại vượt lên con người mà vị thần đó luôn ở 
bên cạnh đề giúp đỡ và hướng dẫn. Thần Yidam bao trùm bản 
chất của con người thắm nhuần vào con người nhưng đồng 
thờilại vượt qua con người bởi sự kiện Yidam đồng thời tham 


g1a vào cái thiêng liêng. (Tử thư trang 153) 


Ánh sáng cơ bản sắp xuất hiện cho người. Hãy nhận biết 
nó đúng như vậy: xin người hãy đi vào thực hành. (Chú thích: 
Ánh sáng cơ bản là nguồn sáng làm xuất hiện mọi hiện tượng, 
tư tưởng, nhận thức, tất cả mọi vật. Đó là sự sáng suốt của tâm 
trí dưới dạng ánh sáng). (Tử thư trang 154) 


Trong trạng thái trung ấm thứ nhất tiếp ngay sau khi chết, 
ta có thê rơi vào một trạng thái vô thức rất tệ hại, đến mức bỏ 
qua mất khả năng tốt nhất để có được cái nhìn sâu sắc về bản 
chất thật xuất hiện sau khi chết. Trong giai đoạn này chỉ có 
những người đã trải qua quá trình tu hành nghiêm túc và đã 
có kinh nghiệm mới có thể thấy được ánh sáng cơ bản trong 


toàn bộ sự thuần khiết của nó. Họ có thể làm cho trạng thái 


Phụ lục: Những trích dẫn 201 


trên đây kéo dài rất lâu trong khi đối với những người khác, 
như văn bản đã nói, chỉ bằng thời gian khảy móng tay. (Tử thư 
trang 159) 


Trạng thái trung ấm của bản thể. Lời giới thiệu. 


Điều tốt nhất là nhận biết ánh sáng ngay trong giai đoạn 
đầu tiên của trạng thái trung âm... Trong trạng thái trung âm 
trong giai đoạn thứ hai gọi là thân huyễn thanh tịnh, tâm trí rất 
sáng ở trong trạng tháiphân vân không biết chết hay sống. Nếu 
lúc ấy người chết hiểu được giáo huấn, anh sẽ nhận biết chân 
lý Mẹ hợp nhất với chân lý con. (Chú thích: chân lý con là một 
chứng nghiệm mà người ta có thể đạtđược lúc còn sông. Chân 
lý Mẹ là chân lý tuyệt đối không hè thay đổi theo thời gian). 
(Tử thư trang 168) 


Năm Bộ Phật. (Trí Huệ và Đại Bi — Dalai Lama) 


Đất, nước, lửa, gió và không gian với tư cách là yếu tổ 
căn bản của dòng sống của con người là những cấu thê đòi 
hỏi được tịnh hóa để cho sự chuyển hóa thành năm vị Phật 
của năm bộ. Trong tiễn trình cái chết, sắc uẩn, thân xác vật 
chất của chúng ta tan rã, trong khi một sắc uẩn vi tế hơn đi 
theo chúng tavào trạng thái trung ấm cho đến sự khởi đầu của 
đời tiếp theo. Đến nỗi rằng nếu chúng ta xem xét sắc uẫn mà 
không đặt một tấm chăn giữa mức độ vật chất và mức độ vi 
tẾ, chúng ta có thể nói đến nó như một dòng chuỗi liên tục vô 


thủy vô chung. Trong phương diện đã được tịnh hóa, sắc uân 


202 ĐẠI GIẢI THOÁT THÔNG QUA SỰ NGHE TRONG BARDO 


là Phật Vairochana (Tỳ Lô Giá Na). Về phần tâm thức chúng 
ta phân biệt nơi nó có sáu thức và năm mươi mốt yếu tố tâm 
thức, trong đó gồm năm yếu tố có khắp năm uân: uẫn cảm 
thọ, hình thức tịnh hóa của nó biểu lộ trong Ratnasambhava 
(Bảo Sanh Phật); uân phạm trù hóa (tưởng uẫn) mà phương 
diện tịnh hóa biểu hiện nơi Amitabha (A Di Đà Phật); uẫn của 
các hành, mà phương diện tịnh hóa biểu lộ nơi Amoghasiddhi 
(Bất Không Thành Tựu Phật) và cuối cùng uân của tâm thức 
bốn nguyên mà phương diện tịnh hóa là Akshobya (A Súc Bệ 
Phật). Nếu các uân của chúng ta được tạo thành bằng những 
phương diện thô sơ và vi tế thì các uẫn của đức Phật của năm 


bộ đặc biệt rất vi tế và phi thời gian. 


Cái chết trong Phật giáo Tây Tạng. (Trí Huệ và Đại Bi— Dalai 
Lama, NXB. Thiện lr¡ Thức.) 


Sự khổ đau thực sự chính là bản chất vô thường, khổ, trống 
không, và không tự ngã. Có hai loại vô thường: hiển lộ và vi 
tế. Loại vô thường vi tế này là một hiện tượng được các nhà 
bác học biết khá rõ khi họ nghiên cứu những tiến trình của nó 
trong các hạt căn bản. Những quan sát cho phép họ nhận ra 
rằng, trái với vẻ bên ngoài, trong một đồ vật cứng đặc như một 
cái bàn, ở bề ngoài thì giống như hôm qua nhưng có những 
chuyên biến liên tục ở mức độ những hạt cơ bản tạo thành vật 
đó. Những hạt này tan rã từng khoảnh khắc này sang khoảnh 
khắc khác, cũng y như cách hiện hữu trong khoảnh khắc của 


những tri giác bên trong của chính người quan sát. Điều chúng 


Phụ lục: Những trích dẫn 203 


ta gọi là vô thường vi tế là tiễn trình tan rã từ khoảnh khắc này 
sang khoảnh khắc khác, trong khi vô thường hiển lộ nói đến sự 


hủy diệt của một đồ vật hay cái chết một sinh vật. 


Nó căn cứ trên quy tắc một sự tương tục của tâm thức 
sau khi thân thể tan rã... Khi mà niềm tin về sự thường hằng 
bị lung lay, bạn đã giảm bớt bao nhiêu sự luyến ái của bạn ở 
cuộc đời này; cho đến một ngày mà tính cách vô thường của 
mọi hình thức đời sống sẽ thâm nhuần thường trực tâm thức 
bạn. Từ đó, bạn biết rằng trong bản chất tất cả đều hướng đến 
sự tan rã và bạn sẽ ít thương tôn hơn trong lúc đôi mặt với cái 
chết. (Trí Huệ và Đại Bi trang 225) 


Khi cái chết đến gần, cần xoay những tư tưởng về sự thực 
hành. Tình trạng tâm thức vào giờ phút này là quyết định cho 
cái tiếp theo. Những giây phút cuối cùng này mang một năng 
lực đến nỗi công đức có được trong suốt cuộc đời không sánh 
kịp. (Trí Huệ và Đại Bi trang 226) 


Thời gian thân thể vật chất và tâm thức kết hợp là đời sống, 
sự tách lìa chúng tạo ra cái chết. Về ba mức độ biều lộ của thân 
và tâm, tức là mức độ thô, tế và rất vi tế, cái chết là sự chia lìa 
g1ữa tâm thức và thân xác bởi vì không có sự chia lìa giữa tâm 
thức vi tế nhất và yếu tố vật chất vi tế nhất. Vật chất vi tế này 
chỉ là năng lực bên trong — hay khí — dùng để chuyên chở các 
loại tâm thức. (Trí Huệ và Đại Bì trang 227) 


Giáo lÿ Dakimis. (dịch theo nguyên bản Dakinis Teachings 


204 ĐẠI GIẢI THOÁT THÔNG QUA SỰ NGHE TRONG BARDO 
trang 153) 


Dù có nhiều điểm then chốt sâu xa về thân, hãy cứ thong 
dong và thoải mái như con thấy thuận tiện. Mọi thứ được bao 


gồm trong một điều đơn giản đó. 


Dù có nhiêu điêm then chôt về khâu như theo dõi hơi thở 
và niệm chú, hãy ngừng nói chuyện và cứ làm như người câm. 


Mọi thứ đều được bao gồm trong một điều đơn giản đó. 


Dù có nhiều điểm then chốt về tâm như tập trung, xả, phóng 
tưởng, giải tán và tập trung vảo bên trong, mọi thứ được bao 
gồm trong một điều đơn giản là đề tâm trí an nghỉ trong trạng 


thái tự nhiên, thoải mái, không nghĩ tưởng tạo tác. 


Tâm không” hoản toàn ở trong trạng thái đó. Nếu người ta 
hỏi: Nó không là gì cả sao?” thì như hơi nóng trong ánh sáng 
mặt trời, nó vẫn lung linh và phát sáng. Nhưng nếu được hỏi: 
Nó là một vật gì?” thì nó không mảu sắc và hình dạng để nhận 
ra, mà tuyệt đối trồng không và hoàn toản tỉnh thức. Đó là tính 


chât của tâm. 


Đã nhận ra nó là như vậy để xác tín về nó thì đó là thấy 
(kiến). Trụ vững trong trạng thái yên tĩnh, không nghĩ tưởng 
tạo tác hay chấp thủ, đó là thiền định. Trong trạng thái đó, 
không tham ái, thủ hay xả, mong cầu hay lo sợ, đối với bất cứ 


cảm thức nào của lục căn thì đó là hành động... 


Vào lúc sắp chết con nên thực hành như sau đây: 


Phụ lục: Những trích dẫn 205 


Bởi đất tan trong nước, thể xác trở nên nặng và không thể 
tự nâng đỡ. Bởi nước tan trong lửa, miệng và mũi khô đi. Bởi 
lửa tan trong gió, hơi nóng thân thể biến mắt. Bởi gió tan trong 
tâm thức, chỉ có thở ra khò khè và thở vô cạn cợt. Lúc đó con 
có cảm giác như bị một quả núi lớn đè, bị nhốt trong bóng tối 
hay bị thả rơi vào không gian. Tất cả những kinh nghiệm này 
đều có những tiếng sâm và những tiếng rít đi kèm. Cả bầu trời 


sẽ sáng rực rỡ như một tâm gâm trải rộng... 


Ở lúc này, nên biết: Cảm giác bị đè không phải bị núi đè. 
Đó là tứ đại của con đang tan rã. Đừng sợđiều này! Cảm giác 
bị nhốt trong bóng tối không phải là một thứ bóng tối nào, mà 
đó là ngũ giác của con đang tan biến. Cảm giác bị thả rơi vào 
không gian không phải là bị thả rơi mà đó là tâm trí của con 
không còn chỗ tựa vì thể xác và tâm trí đã chia lìa và hơi thở 
của con đã tắt. Tất cả những kinh nghiệm về ánh sáng nhiều 
màu như cầu vồng chỉ là những biểu lộ tự nhiên của tâm. Hình 
ảnh những vị thần hiền và dữ đều là những hình ảnh tự nhiên 
của tâm con. Tắt cả những âm thanh đều là những âm thanh 
của chính con. Tất cả những ánh sáng đều là ánh sáng của 
chính con. Đừng nghi ngờ về điều này. Nếu con nghỉ ngờ con 
sẽ bị ném vào luân hồi. Đã hiểu những điều đó chỉ là sự biểu 
lộ, nếu con giữ tỉnh táo trong tánh không quang minh thì chính 
trong trạng thái đó con sẽ đạt ba thân và giác ngộ. Bồn tôn (de- 
1fy) nội tại là sự hộ trì hiện tiền tâm con với chánh niệm không 
xao lãng. Từ đây trở đi, cần phải không mong cầu hay lo sợ, 


bám giữ hay châp thủ đôi với các đôi tượng của lục căn cũng 


206 ĐẠI GIẢI THOÁT THÔNG QUA SỰ NGHE TRONG BARDO 
như đối với sự hấp dẫn, hạnh phúc hay đau khổ. 
Sách Giáo lý Dakinis, Padmasambhava, trang 2Ï]. 


Pháp giới thể tánh trí: tổng tướng của tất cả chư Phật tức 
bản tánh bổn hữu vô niệm của con là cái tinh túy bổn nguyên 
không điều kiện, không do tạo tác, vô sanh, bốn lai thanh tịnh, 


vượt lên trên sanh diệt. 


Đại viên cảnh trí: dù pháp giới không có vật chất cụ thê. 
Tánh chất của nó là sáng (quang minh) và các pháp xuất hiện 
như bóng trong gương, không có tự tánh và được nhận thức 
trong khi không có nghĩ tưởng gì cả. 


Bình đăng tánh trí: pháp giới là tánh giác tự hiện hữu không 
ngừng, và trí huệ tánh giác này không có nghĩ tưởng. Tr1 giác 
là vô sanh, bất nhị, tuyệt đôi bình đăng. 


Diệu quan sát trí: không rời trạng thái bình đẳng không 
nhị nguyên này, những đặc tánh chung và riêng của của các 
pháp không trộn lẫn và rốt ráo trọn vẹn, những tạp khí vô minh 
được tiêu diệt, và trí huệtoàn giác phát khởi mà không có sự 


phiên não của nghĩ tưởng. 


Thành sở tác trí: là an nghỉ trong khi vẫn nhận thức như 
vừa nói trên. Trí huệ không tách lìa này là để thành tựu và 
hoàn thiện lợi ích của mình và người khác một cách tự nhiên 


với sự kiên trì. 


Sách Tạng thư sống chết, Sogyal Rinpoche, trang 431. 


Phụ lục: Những trích dẫn 207 


Bản chất bắp bênh chóng qua của giai đoạn trung ấm có thể 
là nguồn suối cho nhiều cơ hội giải thoát, và tính bén nhạy của 
tâm trong Bardo này có thê hóa ra lợi lạc cho chúng ta. Chúng 
ta chỉ cần nhớ đến những lời giảng dạy, chỉ cần có một tư 
tưởng tích cực khởi lên trong tâm ta. Nếu ta nhớ đến một giáo 
lýnào gợi cho ta tự tánh tâm, nếu ta có dù chỉ một xu hướng tu 
tập, hay sự liên hệ sâu xa với sự tu hành, ta cũng đủ nhờ vậy 
mà giải thoát... Bởi thế trong Bardo này, bất cứ khi nào bạn có 
thể có lại sự tỉnh giácdù chỉ trong thoáng chốc, thì bạn hãy lập 
tức nhớ lại sự tu tập, nhớ thầy hay vị Phật mà bạn thờ, và tha 
thiết triệu thỉnh. Nhờ năng lực ân sủng của bậc thầy hay Phật, 
tâm bạn sẽ được giải thoát vào trong khoảng không gian của 
tâm giác ngộ. Sự cầu nguyện khi còn sống dường như ít hiệu 


quả nhưng trong cõi Bardo lại có hiệu quả mãnh liệt vô cùng. 


Tuy nhiên sự mô tả trên đây về Bardo chứng tỏ thật rất khó 
mà tập trung tâm vảo giai đoạn này nếu ta không thực tập từ 
trước. Hãy tưởng tượng ta dường như tuyệt nhiên không nhớ 
bài chú nảo lúc gặp ác mộng ta cảm thấy bất lực như thế nào 
thì trong cảnh giới Bardo cũng khó như thế, nếu không nói 
là khó hơn, để tập trung tâm ý. Đó là lý do tử thư luôn nhắc 
đi nhắc lại lời: Đừng tán loạn, đừng xao lãng.” Tử thư nhắn 


mạnh: 
Đến đây là ngả rẽ giữa Phật và hữu tình 


Trong một giây tâm phán biệt, trong một giáy tâm toàn 
giác. 


208 ĐẠI GIẢI THOÁT THÔNG QUA SỰ NGHE TRONG BARDO 


Sách Tibetan Elders ` trang 173. 


Một người nhận biết khả năng tinh thần của ông ta khi 
nhìn vào các vẫn đề sinh tồn: sanh, lão, bệnh, tử và biết những 
vấn đề này không thể thay đổi được. Nhưng điều ông ta có 
thê thay đổi chính là thái độ riêng của ông ta, cách nhìn cuộc 
sông riêng của ông ta. Và đó chỉ ở mức tâm linh tối thiểu. Khi 
cuộc sống tâm linh thực sự bắt đầu, ông ta trở nên quan tâm 
nhiều hơn sự tăng trưởng riêng của ông ta. Khi sự tăng tiến 
xảy ra trong cõi tâm linh, trong cõi tâm thức, thì ông ta mở 
rộng sự quan tâm của mình — không chỉ gia đình hạn hẹp mà 
quan tâm đến cả xã hội và đến toàn bộ chúng sanh. Cho dù 
ông ta không đang làm những hạnh nghiệp thiện, ít nhất ông 
ta có phút giây có một cảm giác rằng ôi chúa ôi! có quá nhiều 
chúng sanh đang đau khổ, và tôi có khả năng phát triển sức 
mạnh tâm linh cũng như quyền lực sao cho một ngày nào đó 
tôi sẽ trở nên một trong những vị thầy vĩ đại có thể giúp họ. 
Sự nhận thức này phải trong khuôn khổ Pháp”. Pháp là nguồn 
gốc phát triển tâm linh. Cuối cùng nó mở ra một sự quan tâm 
và lòng đại bi đến toàn vũ trụ. Đó mới là cốt lõi (trái tim) của 


vân đề tâm linh. 


Nguyện đem công đức này xin hồi hướng cho tất cả 


hữu tình chúng sinh trọn viên thành Phật Đạo. 





â'3§:qsaryar2ÑsầzÂa=gaas|asà=XSas= 
=Ñjatsr g='3rs!Â†aQ<fS'AKZS% 8 g 209/4 X¡ | 





